BỘ ĐỀ 
TRẮC NGHIỆM % TỰ LUẬN 


DỊA LÍ ' ') 


HUỲNH TRÀ 


BỘ ĐÈ 
TRÁC NGHIỆM & TỰ LUẬN 


ĐỊA LÍ 10 


(Chương trình cơ bán & nâng cao) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỌI 


LÒI MỞ ĐẢU 


Các em học sinh thân mếền. 
Cuốn sách: Bộ dễ trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 chương trình cơ bản 
sàm có 2 phần: 
Phẩn T- Địa lí tự nhiên 
Phản 1Í: Địa lí kinh tế - xã hội 

Sách được viết dưới dạng từng đề của các câu hoi trắc nghiệm và câu 
1oi tự luận. 

- Các câu hoi trắc nghiệm: Theo từng bài. từng chương. tạo điều kiện 
sho học sinh kiểm tra nhanh kiến thức sau khi học ở các bài. các chương. 

- Các câu hoi tự luận: Viết theo từng bài. từng chương. giúp học sinh 
wều sầu rộng hơn về kiến thức địa lí 10 "Chương trình cơ bản” đã có sẵn ' 
rong sách piáo Khoa hoặc mơ rộng. 

Ira lời các câu hoi cơ bạn ở phần Ì và phần II là học sinh nắm vững 
viên thức địa lý 10 “Chương trình cơ bản” có điều kiện hiệu thêm về các 
quy luật tự nhiền cua trái đất đồng thời thấy được sự phát triển kinh tế-xã 
tội của thế giới, 

Những thiệu sót trong sách là điều không thê tránh khỏi. Rất mong nhận 
lược sự góp š chân thành từ phía quí thầy - cô giáo và các em học sỉnh. 


TÁC GIÁ 


PHÁN I 
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 


CHƯƠNG 1 
BẢN ĐÒ 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Ilình bản đồ có mấy phép chiều hình cơ bản? 


A. Có 2 phép chiếu B. Có 3 phép chiều 
C. Có 4 phép chiều D. Có 5 phép chiếu 


Câu 2: (0.5 diễm) Phép chiếu phương vị là phương pháp thê hiện mạng lưới 
Kinh - vĩ tuyên cua địa câu lên mặt: 

%: Phẳng B. Dứng 

C. Nghiệng D. Các ý trên đều đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Ö bạn đồ thể giới có các đường kinh tuyến. vĩ tuyến là: 

A. Đường cong 

B. Dường thăng 

C. Kinh tuyển đường cong. vĩ tuyến đường thăng 

D. Vĩ tuyến đường cong, kính tuyến đường thăng 
Câu 4: (0.5 điềm) O bạn đỗ bán cầu. đường xích đạo và đường kinh tuyến là 
đường thăng còn tất ca là đường cong. 

A, Dũng B. Sai 


Câu §: (0.5 điểm) lan đồ là hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ bè mặt 
xái đất lên mặt phãng trên cơ sở nào? 


A. Địa lí B. Toán học 
C. Suy đoán của con người D. Các ý trên đúng. 
Câu 6: (0.5 diễm) Theo phép chiều phương vị ngang chỉ có xích đạo là đường: 
A. Cong B. Thăng 
C. Cong và thăng D. Các ý trên đu sai 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hãy cho biết từng phép chiếu đồ thường dùng đề vẽ bản dò 
» khu vực nào? 


Câu 2: (3 điểm) Phép chiếu hình bản đồ là gì? Nêu các phép chiếu đồ nào 
được sư dụng nhiều trong các ban đỗ hiện nay? 


Đáp án và biểu điểm đề I: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
IIEEZ XE”: M ng ý ó — 
in š Kc 


¡ Đáp án 


I 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) IIãy cho biết từng phép chiều đồ thường dùng để về bản d¿ 
ở khu vực nào? 

+ Phép chiều phương vị: Thường dùng dẻ vẽ bản đỏ khu vực quanh 
cực. bản đồ bán câu Tây. bán cầu Đông. 

__ + Phép chiều hình nón đứng: Thường dùng đề vẽ bản đồ ở các vùn: 
đất thuộc vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới) và kéo dài theo vĩ tuyên như 
Liên bang Nga. Trung Quốc. Hoa Kì. 

! Phép chiếu hình trụ đứng: Thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực gât 
xích đạo. bản đô thê giới. bản đô châu lục. 
Câu 2: (3 điểm) Phép chiếu hình bản đồ là gì? Nêu các phép chiếu đỗ nàu 
dược sử dụng nhiều trong các bản đô hiện nay? 
a. Phép chiều đồ hình cơ bản là gì? 
- Lä phép chiều hình kinh- vĩ tuyển từ mặt ê-líp-xô-ít lên mặt phãng 
bằng phương pháp Toán học. 
- Có nhiều phép chiếu khác tương ứng các cách khác nhau biểu th 
mạng lưới kinh- vĩ tuyên. 
b. Nêu các phép chiều đỗ nào được sử dụng nhiều trong các bản đỏ hiện nay 
- Phép chiều phương vị Mỗi một phép chiều đều có 3 cách: 
- Phép chiếu hình nón } Phép chiếu đứng. Phép chiếu ngang. 
- Phép chiếu hình trụ Phép chiêu nghiêng. 
Ngoài 3 phép chiêu cơ bản nêu trên, còn có phép chiếu tự do có tính 
qui ước để vẽ các bản đồ vì mục đích riêng. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 diêm) Phép chiều hình bản đỗ là cách biểu hiện mặt cong cử: 
địa cầu lên một mặt phăng để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với: 

A. Một điềm trên mặt phăng B. Một điểm trên mặt cong 

C.Ý A và B đúng D.Ý A và B sai 


“âu 2: (0.5 điểm) Phép chiếu phương vị gồm có các phép chiếu là: 

A. Noang- Nghiêng B. Đứng- Nghiêng 

C. Dứng- Ngang D. Đứng- Ngang- Nghiêng 
-âu 3: (0.5 diễm) Khi phép chiều hình nón đứng ra mặt phăng thì các kinh 
uyên. và vĩ tuyên? 

A. Kinh tuyến là những đoạn thăng đồng qui ở cực. 

B. Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm. 

C. Kinh tuyến và vĩ tuyển Song song vuông góc. 

D.Ý A và l đúng 
“âu 4: (0.5 điêm) Do bê mặt trái đất cong. nêu khi thể hiện lên mặt phăng 
hì các khu vực khác nhau trên bản đõ: 

A. Toàn toàn chính xác B. Không hoàn toàn chính xác 

C. Tuy theo cách thê hiện D. Các ý trên đều đúng 

$: (0.5 điểm) Theo phép chiếu phương vị ngang thì mặt chiều tiếp xúc 
ới mặt dịa cầu: 

A. O hai cực 

l3. Ở xích đạo và không song song với trục của địa cầu. 

C. Ở xích đạo và song song với trục của địa cầu. 

D.Ý A và B dêu đúng 
“âu 6: (0.5 diêm) Cùng một phép chiếu. nhưng tuỳ theo vị trí của nguồn 
:hiểu và mặt chiều mà hình dạng kinh - vĩ tuyển. 

A. Khác nhau B. Giống nhau 

C.Ý A và B dũng D.Ý A và B sai 


1. Câu hỏi tự luận: 
“âu 1: (4 diễm) 

Nêu đặc diêm lưới kinh - vĩ tuyến của bản đồ cho phép chiếu 
shương vị thăng (Khi điêm tiếp XxÚc ở cực). 

+ Vũng nào của bản đỗ tương đối chính xác. Vùng nào kém chính xác? 


-âu 2: (3 diễm) Theo phép chiếu phương vị ngang. Khu vực nào trên bản đồ 
ương đói chính xác? Mức độ chính xác trên bản đồ thay đổi như thế nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 2: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Œ _EPi -x + trục sa Đ 3 647 
&ó|- .B- .ÚA,J uÉ: h vẾ vị XỐ. 


Câu hỏi 
Đáp án 


1I. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
+ Kinh tuyến là những đường thăng xuất phát từ cực. 
+ Vĩ tuyến là những đường tròn nhỏ dẫn về 2 cực. 
+ Vùng tương đối chính xác là cực (vùng tiếp xúc) 
+ Càng xa cực càng kém chính xác 
Câu 2: (3 điểm) 
+ Khu vực nào trên bản đồ tương đối chính xác? 
® Là khu vực trung tâm nơi gặp gỡ giữa xích đạo và kinh tuy: ến đều 
thăng ở trung tâm (khu vực tiếp xúc giữa mặt phăng của giấy vẽ bán dỗ vớ 
địa câu) 
+ Mức độ chính xác trên bản đồ thay đôi như thế nào? 
se Càng xa khu vực trung tâm càng kém chính xác. 


ĐẺ 3 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Theo phép chiếu phương vị dứng. mặt chiếu giấy vẽ bai 
đồ tiếp xúc với mặt địa cầu ở: 

A. Cực. Trục địa cầu vuông góc với mặt chiếu. 

B. Cực. Trục địa cầu song song với mặt chiếu. 

€. Xích đạo. Trục địa cầu vuông góc với mặt chiếu. 

D. Ý A và B đúng. 
Câu 2: (0.5 điểm) Theo phép chiếu phương vị nghiêng thì mặt phằng củ: 
giấy vẽ bản đồ tiếp xúc điểm nào trên mặt địa câu. 

A.Ở xích đạo B. Ở cực bắc 

C. Ở cực nam D. Bất cứ điểm nào 
Câu 3 : (0.5 điểm) Theo phép chiếu đồ hình nón thì hệ thống vĩ tuyến và kinF 
tuyến là: 

A. Vĩ tuyến là các đường cong đồng tâm. 

B. Kinh tuyến chụm đầu ở cực. 

C. Vĩ tuyến và kinh tuyến là những đường thăng. 

D. Ý A và B đúng. 
Câu 3: (0.5 điểm) Theo phép chiếu đồ hình trụ đứng thì hệ thống kinh ví 
tuyến là: 

A. Các đường thẳng song song với nhau. Các vĩ tuyến bằng nhau. 

B. Các đường thăng vuông góc với nhau. Các vĩ tuyến đều bằng nhau. 


C. Các đường cong, Các vĩ tuyển khác nhau. 

ID). Các ý trên đu sai. 
Câu §: (0.5 diêm) Theo phép chiếu phương vị ngang. chỉ có xích đạo là 
đường thăng. các vĩ tuyên còn lại Khoang cách: 

A, Giam dân khi cảng xa xich đạo về 2 cực. 

B. Tăng dân khi cảng xa xích đạo về 2 cực, 

C. Không thay đối Khi xa xích đạo. 

ID. Tầng hoặc giam tuỷ thuộc 2 cực. 


Câu 6: (0.5 điểm) heo phép chiều phương vị ngàng. thì kinh tuyến gốc là 


đường: 
A. Cong. B. Nghiêng 
C. Thăng. D). Cúc ý trên dẻu đúng 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Điền các nội dung thích hợp. 
Phép chiều ; 
đồ 


. r .ˆ ˆ . À 
Tin học thê hiện trên bản đồ 
Khu vực Khu vực kém 
chính xác chỉnh xác 


Các dường ( Các đường vĩ ( 
kinh tuyển | tuyến | 
Hình nón | | 
đứng 
Hình trụ 
đứng 
Câu 2: (3 điểm) 
~_ Bán đồ được phân loại thành những nhóm chính nào? 


- Theo mục đích sử dụng, theo nội dung, theo lãnh thổ. người ta chia 
thành những loại bản đỏ nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 3: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | Ì 3 `: 8 3.1 5 | 8`. 
Đápán | A D D B B | # 


9 


II. Câu hỏi tự luận: 


Câu I: (4 điểm) Diễn các nội dung thích hợp. 


. Phép 
chiếu đồ 


Hình nón 
đứng 


Hình trụ 
đứng 


Các dường 
kinh tuyên 


L.à các 
đường 
thăng đồng 
qui tại chóp 
hình nón 


Là những 
đường 
thăng vuông 
gÓc Với VĨ 
tuyến 


| 


Thể hiện trên bán đồ 


Các đường 


Vĩ tuyển 


Là những 
đường cong 
tròn đồng tâm 


=† 
Là những 
đường thăng 
vuông góc 
với kinh 
tuyến. 
Cảng xa xích 
đạo khoảng 
cách các vĩ 
tuyến cảng 
lớn. 


Khu vực 


chính xác 


Là toàn bộ vĩ 
tuyến tiếp 
xúc với hình 
nón 


Giần xích đạo 


Khu vực kém 
chính xác 
Càng Xa vĩ 
tuyên tiệp 

xúc thì 
khoang cách 
giữa đường 
chiều và hình 
chiều càng 
cách xa 


Càng xa xích 
đạo. cảng 
kém chính 

xác 


Câu 2: (3 điểm) Bản đồ xích đạo được phân loại thành những nhóm chính nào? 
- Ngày nay. bạn đồ dược sử dụng rộng rãi trong xã hội với những loại 
hình vô cùng phong phú. 
- Bản đồ có thể chia thành các nhóm chính: 


Theo tí lệ. 
Theo nội dung. 


Theo mục đích sư dụng. 


Theo lãnh thô.... 


Trong từng nhóm chính lại chia thành các nhỏm nho với những 


bản đỏ khác. 
~ Pheo mục dịch sư dụng: Gồm có bạn đỗ tra cứu. bạn dò giáo khoa. 
quần sự. hàng hai. 


~ Theo nội dung: Bạn đỏ địa lý nói chúng. bạn đồ chuyên đề, 7 
~ heo lãnh thô: Ban đ thê giới. nữa cầu. các châu. các dại đương. 


10 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
"âu 1: (0.5 điểm) Phép chiều dỏ phương vị. nêu điêm tiếp xúc năm trên 
ường xích dạo thị đường Kính tuyên gốc và đường xích đạo là: 

A. Tái đường cong 

B3. lai đường thâng. 

C. Kinh tuyến góc là đường thăng, xích đạo là đường cong. 

D. Xich dạo là đường thăng. kinh tuyến gốc là đường cong. 
"âu 2: (0.5 diệm) Theo phép chiều đồ phương vị ngàng. thì kinh tuyển gốc 
ạ dường: 

Á. Công, l. Ihàng 

C. Nughiệng. D.Ý A và B đúng. 
"âu 3: (0.5 điểm) Khi phép chiếu hình nón thì mạng lưới Kinh — vĩ tuyển 
ta mặt địa cầu, Sau đó được triển khai mặt chiều hình nón thành: 

\. Tính tròn l3. [linh nón. 

€' Mặt phăng. [). Mặt nghiêng. 
"âu 4: (U.5 điểm) Theo phép chiêu phương vị ngàng (ngoài kinh tuyển gốc) 
hì các kinh tuyên khác là những dường cong. Vậy khoảng cách piữa các 
inh tuyến 

A. Giữ nguyên khi càng xà kính tuyến số 

B. Tăng dân khi càng xa kính tuyên góc. 

C- Giam dàn khi càng xa kinh tuyển góc. 

D.Ý A vắC dùng 
'âu 5: (Ú.Š điểm) lại sảo trong ngành hàng hai và hàng không thường dùng 


sạn đỗ có các đường kinh — vĩ tuyển là những dường thăng. Vì dược vẽ theo 
thép chiều dò: 

Á, Phương vị. l. [lình trụ. 

C' linh nón. ID). [Tình trụ và hình nón. 


"âu 6: (0.5 điểm) Khi triên khai phép chiều hình nón ra mặt phăng sẽ có 
nột lưới chiều có dạng: 

A. Tình tròn. B. [linh trụ. 

€. IHỉnh chữ nhật. D. Hình quạt. 


1. Câu hói tự luận: 

"âu 1: (4 điểm) Vì sao khi vẽ bản dồ phai dùng phép chiếu hình bản đồ? Vì 
ao lại phai sử dụng nhiều phép chiều hình khác nhau? 

"âu 2: (3 điểm) Nêu ba loại phép chiếu đỏ hình nón. tuỷ theo vị trí của hình 
tón so với địa cầu. 


II 


Đáp án và biểu điểm đề 4: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm 


[Câuhỏi | ! _ 3 $ | 3 | 6 
- Đápán  B b C B B D 


HH. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm)- Vì sao khi về bản đò phái dùng phép chiều hình bản đồ? 

- Phén chiếu hình ban đỗ là phép chiều hình kinh - vĩ tuyển từ mặt e 
líp-xô-ít lên mặt phăng băng phương pháp toán học. 

- Thê hiện các hiện tương địa lí tự nhiên. kinh tế - xã hội và các mẻ 
quan hệ giữa chúng với nhau thông qua các nội dụng được trình bày các k 
hiệu bản dỏ. 

- Fì xao phái sư dụng phép chiếu hình khác nhau 

Do bề mặt trái đất cong nên khi thẻ hiện lên mặt phàng. các khu vự 
trên bản đồ không hoàn toàn chính xác như nhau. 

t Phép chiếu hình bàn đồ là cách biêu thị mặt cong của trải đất lẻi 
mặt phăng. 
Câu 2: (3 điêm) Có 3 phép chiếu hình nón: 

- Phép chiếu hình nón đứng: Trục của hình nón trùng với trục quay củ 
địa cầu. 

~ Phép chiếu hinh nón ngang: Trục của hình nón trùng với dường kín 
của xích đạo và vuông góc với trục quay của địa cầu, 

- Phép chiều hinh nón nghiêng: Trục hình nón đi qua tâm cua địa cải 
nhưng không trùng với trục địa cầu. không trùng với dường kính cua xích đạo. 


ĐÈ 5 
I. Câu hỏi trắc nghiệm 


Câu I: (0,5 điểm) Có các cách do tính khoang cách trên bản đỏ: 
A. Dựa vào ti lệ bản đỏ. 
B. Dựa vào lưới kinh - vĩ tuyến trên bản đỏ. 
C.Ý A và B đúng. 
D. Ý A và B sai. 
Câu 2: (0.5 điểm) Cơ bạn có những phương pháp nào thê hiện các đói tượn‡ 
địa lí trên bản đô: 
A. Ki hiệu. B. Kí hiệu đường chuyển động. 
C. Chấm điểm. biêu đồ - bản đồ. — D. Tất ca các Ý trên dùng. 


'âu 3: (0.5 điềm) Thẻ hiện hướng gió. đông biến. luỗng đi cư với tóc độ. 
hỏi lượng khác nhau. đó là phương pháp: 

A. Chám điệm. B. Kí hiệu. 

C. Kí hiệu đường chuyên động. D. Khoanh vùng. 
âu 4: (0.5 điểm) Thẻ hiện các đổi tượng: các điểm dân cư. các hai cảng. 
dc sản bay, các mò Khoảng sản... Đó là cách thể hiện của phương pháp: 

\. Kí hiệu. B. Chẳm điểm. 

[Đường dãng trị. D. Bàn đỗ - biêu dò. 

'âu §: "êt Š điểm) Một quốc gia chạy dải theo Kinh tuyển năm giữa vĩ độ: 
0” và 43B. Vậy quốc gia đỏ năm trên mấy vì tuyển, 


Nhà LÍ B. 13H. 
C.3018. D43 
'âu 6: (0.5 điệm) Chiều dải cúng I” cua kính tuyên ở bắt kỳ vĩ độ nào luôn: 
A. Khác nhau. l. Hãng nhau. 
€ Khác nhau ở vĩ độ Bắc. D. Hằng nhau ở vĩ độ Nam. 


1. Câu hỏi t 
"âu 1: (4 điểm) Khái quát các phương pháp biêu hiện các đối tượng địa lí 
sên bar: dÓ, 

*âu 2: (3 điểm) lại sao trong ngành hàng hai và hàng không thường dùng 
ạn đỗ có các đường kinh tuyên và vĩ tuyến là những đường thăng 


' luận: 


Đáp án và biểu điểm đề 5 


. Câu höi trắc nghiệm 


Cumi|l ¡:Ô | 3 J 3 | +3 | '4 | 5 
băn | € | 1% | € A | B | B8 | 


1. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (1 diệm) 
- liêu hiện các dối tượng dịa lí trên bản đỏ có các phương pháp sau: 
Phương pháp kí hiệu: Biêu hiện các đối tượng địa lí phân hỗ theo 
hững diễm cu thê. 
Phú. š pháp kí hiệu đường chuyên động: Biểu hiện sự di chuyên 
ác hiện tượng: tự nhiên. kinh tế - xã hội. các tốc độ và khôi lượng. 
Phương pháp châm điểm: Biêu hiện các hiện tượng phân bố phân 
in, bằng các chăm khác trên ban đồ. 


l3 


L Phương pháp biêu đó - bạn đô: Biểu hiện giả trị tông cộng của mỆ 
hiện tượng địa lí trên mỏi đơn ví do hình chánh. Đặt biếu dỗ trên lãnh thô đó. 
Câu 2: (3 điềm) Trone ngành hàng hai và hàng không thường dùng bản đi 
có cúc đường kính tuyến và vĩ tuyến là những đường thăng. là vì: 

- Ban đỗ có các đường Kinh - vĩ tuyên là những đường thăng được v 
theo phép chiều đỏ hình trụ. 

~ Vẽ bản đỗ thể giới thường sự dụng phép chiều hình trụ thăng đồng góc. 

~_ Tỉ lệ theo lưới chiều các kinh - vĩ tuyển thay đôi giống nhau liên tụ 
tăng dần từ xích đạo đến cục. 

- tu điêm cua phép chiều nảy là góc trên bạn đồ có độ lớn tương ứn 


bằng góc trên qua địa cầu 
[sẽz] 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Một bàn dò có t lệ 12.000.000. Vậy Tem trên bạn di 
tương ứng bao nhiều km ngoài thực địa. 


A.2km B. 20 km C. 200 km D. 2000km 

Câu 2: (0.5 điểm) Một quốc gia trai dài 13 vĩ độ thì tương ứng bao nhiêu km. 
A. 1344.2 km lB. 13434.3 km 
C. 1444.3 km ID. I443.Skm 


Câu 3: (0.5 diêm) Các dõi tượng không phân bỏ trên khắp lãnh thỏ mà ch 
phát triển ở những khu vực nhất định thị dùng phương pháp nào biểu hiệt 
lên bạn đỏ. 


A, Phương pháp châm diễm, l. Phương pháp bạn dò - biểu đỏ 

C, Phương phải Kỉ hiệu. l). Phương pháp khoanh vùng. 
Câu 4: (0.5 điểm) [Phương pháp kí hiệu có những dạng nào? 

A Kí hiệu hình học. l. Ki hiệu chữ. 

€, Kĩ hiệu tượng hình D. Ca 3 ý trên dêu đúng. 


Câu §: (0.5 điểm) Thẻ hiện trên bạn đồ vùng có nhiều sắt. than đá. than nât 
thi dùng đạng kí hiệu nào? 

A. Tượng hình l3. Kí hiệu chữ 

C. Kí hiệu hình học ID. Kí hiệu chữ và kí hiệu hình học 
Câu 6: (0.5 điểm) Kí hiệu chữ thường dùng đẻ thê hiện trên ban đỏ: 

A. Rừng nhiệt đời. rừng ôn đới 

l3. Than nâu. than dá. 

€. Vàng. chì. crôm 

ID). Vùng chăn nuôi. vùng trồng cả phê. 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điềm) Bản đồ địa lí chúng và bạn đồ chuyên dễ Khác nhaấu ở 


những diệm cơ bạn nào 
Câu 2: (3 diễm) Ilãy nều tác dụng của bạn đồ trong học tập và dời sông 


Đáp án và biểu điểm đề 6: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi | j Í° 73- ] :ð P 5 6 
D § J Èÿ 1 € 4 


Đáp án - B ( | 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (1 điệm) Ban đồ địa lí chung và bản đỗ chuyên đề khác nhau ở 
những điểm cơ bạn sau: 

Bán đố dịu lí chỉng 
[he hiện vẻ tự nhiền. kinh tế - xã hội trên mặt đất củng một lúc. 


‡ 
đồng dẻu. Không nhân mạnh vêu tô nào 


£ Thể hiện đâu hiệu bên ngoài. 


- Ban dO chuyên đẻ 
L Có thành phần chính. thành phân phụ. 


Đi sâu vào nội dung. 
- Số lượng và các thành phần biểu hiện trên bạn đỏ chuyên đẻ hẹp hơn 
ở bạn đỏ dịa lí chúng, nhưng các đặc điểm chỉ tiết cua các đối tượng chính 


thì rồ hơn. 
Câu 2: (3 điểm) Dan dò có nhiều tác dụng trone học tập và đời sông như sau 


- Trong học tập: 
£ Hàn đỗ là phương tiện để học sinh học tập. rèn luyện cúc kĩ năng 


địa lí ở lớp, ở nhà. và làm các bài kiêm tra. 
+ làn dò giúp học sinh biết được hình dạng. qui mỏ các hiện tượng 


tự nhiên. kinh tế - xã hội cua một v ủng. một quốc gia 


- Trong đời sống: 
& Bản đồ dược sư dụng rộng rãi trong đời sông hàng ngày 


[uỷ theo mục dích sư dụng mà dùng loại bạn đồ não thích hợp nhât 


b2 


I. Câu hói trắc nghiệm: 
Câu T: (0.5 điểm) Hiện này để thăm đò đấy biến và các dại dương. người tì 
dùng: 

A. Sự phòng doàn, l3. Các thiết bị siêu âm. 

C. Thợ lặn D). Các ý trên đều đúng. 
Câu 2: (0.5 điểm) Chiều đải cũng 1” của các kính tuyển ở bất kì vĩ độ nào 
trung bình là: 


A, TUI.I km lB. 110.2 km 
€. III.I km L). 112.2 km 
Câu 3: (0.5 điểm) Có máy cách tính Khoane cách dài. rộng trên bản đỗ: 
Á.„2 B.â 
C4 D.Š 


Câu 4: (0.5 điểm) Muôn xác định hướng Bắc của bạn dò phái căn cứ vào: 
A, Hướng phía trên cua tờ bạn dỏ. 
l. Dựa vào các đường kinh tuyến, 
C. Mũi tên chỉ hướng Bác ơ trên bạn dõ, 
ID). Ÿ B và C đúng. 
Câu Ã: (0.5 điểm) CÍ nước tì trung tâm cúng cấp tư liệu và dịch vụ viền 
thám là: 
Á, Bộ tải neuyén vú môi trường 
l3. Bộ quốc phêna 
C, Bộ nông nghiep và phát triển nông thòn 
l). Các ý trên dẻu dũng 
Câu 6: (0.5 điểm) Trone học tập địa lí, trên cơ sơ bạn đồ cần phái chủ ý vẫn 
để nào? 
\. Bản đỗ phủ họp với nội dụng, ——H, Từ lệ và các kỉ hiệu 
€. Phương hướng D. Tắt ca các ý trên đêu đúng, 


II. Câu hói tự luận: 

Cầu T: (4 điểm) lẻ năm vùng các dõi tượng địa lí trên bạn đỗ cỏ những 
cúch nào lá tốt nhất 

Câu 2: (3 diễm) Đề trình bảy và giải thích chế độ nước của một còn sông, 
cần phải sự dụng những bạn dỗ nào? 


l6 


Đáp án và biểu điểm đề 7: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: % 
Câu hỏi | TP N. 4 5 6 
Đápán | B SN le D D D 
L. Câu hỏi tự luận: 
"âu 1:4 điểm) Đề nắm vững các đối tượng địa lí trên bản đồ có: 
- Nhiều cách khác nhau, tuỳ theo kinh nghiệm của mỗi người. 
- Nhưng cách chung nhất là: 
+ Khi chỉ và đọc một đối tượng trên bản đồ cần chú ý đến: hình 
ạng, kích thước của đỗi tượng đó. 
+ Vị trí của đối tượng đó trong mối quan hệ với các đối tượng địa lí 
'xung quanh. zZ 
;âu 2: (3 điểm) Để trình bày và giải thích chế độ nước của một con sông, 
ân phải sử dụng những bản đô sau: 
_ - Bản đồ địa hình: thấy được mối quan hệ giữa hướng chảy, độ dốc, đặc 
iêm của lòng sông với địa hình ở khu vực đó. 
- Bản đỗ khí hậu: Biết tình hình phân bố lượng mưa. 
- Bản đồ các vùng trồng rừng. 
- Các bản đồ cùng loại của khu vực khác. 


CHƯƠNG II 
VŨ TRỤ - HỆ QUẢ CHUYÊN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐÁT 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Theo thuyết Bíc bang vũ trụ được hình thành cách đâ 


khoảng: 
A. 10 tỉ năm B. 13 tỉ năm 
€. 15 tỉ năm D. 16 tỉ năm 
Câu 2: (0.5 điểm) Có máy hành tỉnh trong hệ mặt trời. 
A.7 B.§ c.9 D.10 


Câu 3: (0.5 điểm) Mỗi thiên hà trong vũ trụ là một tập hợp của nhiều thiê 
thê như: 

A. Các ngôi sao B. Các hành tỉnh, vệ tỉnh 

C. Khí, bụi bức xạ điện từ D. Các ý trên đều đúng 
Câu 4: (0,5 điểm) Các hành tính nào không phát ra ánh sáng, mà chỉ phả 

' chiêu ánh sáng của mặt trời. 

A. Thuỷ tỉnh, Kim tỉnh, Trái Đất. 

B. Hoả tính, Cuộc tỉnh, Thỏ tỉnh. 

C. Thiên Vương tỉnh, Hải Vương tỉnh, Diêm Vương tỉnh 

D. Tắt cả 9 hành tỉnh 
Câu 5: (0,5 điểm) Hiện nay các nhà vũ trụ học đều thừa nhận vũ trụ: 

A. Đang thu hẹp B. Đang giản nở 

C. Không thay đôi D. Ý A và B đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Căn cứ vào đâu mà các nhà khoa học phân chia 9 hàn 
tỉnh trong hệ mặt trới thành 2 nhóm: . 

A. Vị trí so với Mặt Trời 

B. Vào kích thước 

C. Vào tính chất lí hoá của các hành tỉnh 

D. Các ý trên đều đúng 


H. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Hãy tóm tắt học thuyết Bíc bang về sự hình thành vũ trụ? 
Câu 2: (3 điểm) Vũ trụ là gì? Hệ Mặt Trời là gì? Em có những hiểu biết 
về hệ Mặt Trời? 


l8 


Đáp án và biểu điểm đề 8: 


I. Câu hỏi trắc nhàm: 


“Câu hỏi Lẻ L-ẻ 3 hả Nï ;Ị ki ' › ni 
_ Đáp án ¡BE - SặI Su, S6] 564: TIM: 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Hãy tóm tắt học thuyết Bíc bang về sự hình thành vũ trụ là: 
- Vũ trụ được hình thành cách đây khoảng 1Š tỉ năm. 
- Sau một vụ nỗ lớn từ một nguyên tử nguyên thuỷ chứa vật chất bị 
nền ép trong không gian nhỏ bé, nhưng đậm đặc, có nhiệt độ rât cao và ở 
trạng thái không ôn định. 
- Vẻ sau hình thành các ngôi sao. các thiên hà của vũ trụ. 
Câu 2: (3 điểm) 
* Vũ trụ là gì? 
- Vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa`các thiên hà. 
- Thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tỉnh của nó. 
* Hệ Mặt Trời là gì? 
- Là một tập hợp các thiên thê nằm trong dãi ngân hà. 
~ Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm, cùng với các thiên thể 
chuyên động xung quanh Mặt Trời. 
* [:m có những hiểu biết gì về trái đất trong hệ mặt trời? 
- Trái Đất cùng một lúc có hai chuyển động: 
+ Tự quay quanh trục - từ Tây sang Đông, 1 vòng 23 giờ 56'. 
+ Quay quanh Mặt Trời - từ Tây sang Đông, l vòng 365.25 ngày 
- Trái Đất cùng một lúc có 2 tác động: 
+ Tác động của nội lực. 
+ Tác động của ngoại lực 
~ Trái Đất là hành tính duy nhất có sự sống là vì: 
+ Vị trí, kích thước, khối lượng của Trái Đất. 
+ Sự chuyển động của Trái Đất. 


19 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0.5 điểm) Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là: 


A. 149.6 triệu km B. 194.6 triệu km 
€. 164,9 triệu km D. 146,9 triệu km 
Câu 2: (0,5 điểm) Hành tỉnh nào trong hệ Mặt Trời không có vệ tỉnh: 
A. Thuỷ tinh, Kim tỉnh B. Mộc tỉnh. Thô tỉnh 
C. Trái Đất, Hoả tỉnh D. Mộc tỉnh, Hoả tính 
Câu 3: (0.5 điểm) Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất phải mắt hết: 
A.6 phút 13 giây B. 7 phút 2l giây 
C. 9 phút 2Š giây D. 8 phút 31 giây 


Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tuyến được chọn làm kinh tuyến đường chuyển 
ngày quốc tế. 

A. Kinh tuyến 180” đi qua Thái Bình Dương 

B. Kinh tuyến 170” đi qua Đại Tây Dương 

€. Kinh tuyến 160” đi qua Án Độ Dương 

D. Các ý trên đều sai 
Câu 5: (0,5 điểm) Ngoài chuyển động quanh Mặt Trời, các hành tỉnh còn 
chuyền động quanh trục với hướng: 

A. Cùng chiều kim đồng hồ (Trừ Hoả tỉnh và Mộc tỉnh) 

B. Ngược chiều kim đồng hỗ (Trừ Kim tỉnh và Thiên Vương tỉnh) 

C. Cùng chiều kìm đồng hồ (Trừ Thuỷ tỉnh và Hải Vương tỉnh) 

D. Ngược chiều kim đồng hồ (Trừ Diêm vương tỉnh và Thổ tỉnh) 
Câu 6: (0.5 điểm) Cùng một lúc Trái Đất có máy chuyền động: 

CAI B.2 e3 D.4 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hãy trình bày các hệ quả chuyển động tự quay quanh trục 
của Trái Đất. 


Câu 2: (3 điểm) Trình bày các chuyển động của Trái Đất 
Đáp án và biểu điểm đề 9: 
-1. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi | 1 2 :IEN: Sực IE HE.. 
Đápán | A | A 5 | À- 
. 


: 8. 0i 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Trái Đất chuyên động tự quay quanh trục có ba hệ quả sau: 
- Sự luân phiên ngày và đêm: 
+ Trái Đất hình khối cầu luôn dược Mặt Trời chiếu sáng một nữa 
(ngày). một nữa không được chiêu sáng (đêm). 
+ Trái Đất tự quay quanh trục nên các nơi trên bề mặt Trái Đất đều 
lần lượt sáng và tối. 
- Giờ trên Trái Đất và đường chuyên ngày quốc tế: 
+ Giờ trên Trái Đất: 
- Trái Đất tự quay quanh trục và hình khối cầu. 
- Ở kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau. 
- Chia bề mặt Trái Đất thành 24 múi giờ. 
- Giờ quốc tế ở múi số 0 (giờ: GMT) 
+ Đường chuyền ngày quốc tế: 
- Chia bề mặt Trái Đất ra 24 giờ. 
- Trái Đấ: hình khối cầu nên giờ số 0 trùng giờ số 24 nhưng lệch 
nhau một ngày. 
- Vì vậy chọn kinh tuyến 180” qua giữa múi giờ 12 ở Thái Bình 
Dương làm đường chuyêt. ngày quốc tê: 
s Đi từ Tây sang Đông qua kinh tuyến 180” thì cộng một ngày. 
+ Đi từ Đông sang Tây qua kinh tuyến 180” thì trừ một ngày. 
- Sự lệch hướng của các vật thê: 
+ Trái Đất quay quanh trục, các địa điểm ở vĩ độ khác tt 2 cực) có 
vận tốc dài khác nhau, hướng chuyền động từ Tây sang Đông. 
+ Lực làm lệch hướng gọi là lực CôriôÏit. 
+ Theo hướng chuyền động thì: 
- Ở bán cầu Bắc: vật chuyền động lệch bên phải. 
- Ở bán cầu Nam: vật chuyên động lệch bên trái. 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày các chuyển động của Trái ĐẤt: 
- Trai Đất cùng một lúc có hai chuyển động. 
- Chuyên động tự quay quanh trục: 
+ Giáp một vòng là 23 giờ 56 phút. : 
+ Theo hướng từ Tây sang Đông. 
- Chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời: 
+ Giáp một vòng: 365,25 ngày. 
+ Theo hướng từ Tây sang Đông. 


21 


ĐÈ 10) 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Lực Cô-ri-ô-lit mang tên nhà toán học Cô-ri-ô-lit người 
quốc gia nào? 

A. Người Mĩ B.Người Pháp  C. Người Anh D. Người Nga 
Câu 2: (0,5 điểm) Trái Dất là hành tỉnh thứ mấy tính từ trong ra ngoài. 

A.2 B.3 C.4 D.5 
Câu 3: (0,5 điểm) Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian 
giáp một vòng là: 

A. Đông sang Tây, một vòng là 24 giờ 

B. Tây sang Đông. một vòng là 23 giờ 56 phút 

€. Tây sang Đông. một vòng là 23 giờ 48 phút 

D.Đôn tang Tây, một vòng là 23 giờ 46 phút. 
Câu 4: (0,5 điêm) “Điểm cận nhật" là Trái Đất gần Mặt Trời nhất là ngày: 

A. Ngày I tháng 3 B) Ngày 3 tháng I 

C. Ngày 5 tháng I D. Tất cả đều sai 
Câu 5: (0,5 điểm) Khi Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất thì khoảng cách từ Trái 
Đất đến Mặt Trời là: (làm tròn số) H 


A. 147 triệu km B. 149 triệu km 
€. 174 triệu km D. 150 triệu km 
Câu 6: (0,5 điểm) “Điểm viễn nhật" là Trái Đất xa Mặt Trời rhất là ñgây:. 
A. Ngày 5 tháng 7 B. Ngày 7 tháng Š 
€. Ngày 7 tháng 6 D. Ngày 6 tháng 7 
II. Câu hỏi tự luận: 


Câu 1: (4 điểm) Giải thích câu ca dao Việt Nam: 
"Đ8m¡ tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối ". 
Có đúng cho tất cả mọi nơi trên Trái Đất không? 


Câu 2: (3 điểm) Sự thay đổi các mùa có tác dụng thế nào đến cảnh quan 
thiên nhiên, hoạt động sản xuất và đời sống con người. 


Đáp án và biểu điểm đề 10: 
I. Câu hồi trắc nghiệm: 


On nnnn 


^2 
+$“ 


+ 
>ịỊtU 
: { 
la 


'I. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Câu ca dao Việt Nam. 
"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối" 
- Chỉ đúng cho ở nước ta và một số nước ở bán câu Bắc. 
- Do trục trái đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo một géc 66°33. Nên 
khi chuyên động tịnh tiên quanh mặt trời: 
+ Phần được chiêu sáng và phần bóng tối ở hai nữa cầu khác nhau. 
+ Nên kéo theo sự đài, ngắn khác nhau của ngày và đêm. 
Câu 2: (3 điểm) Sự thay đôi các mùa có tác dụng: 
Trên bề mặt trái đất ở khắp mọi nơi đều có sự sống phát sinh, phát triển, 
tôn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. 
- Đối với cảnh quan thiên nhiên: Tuỳ theo mùa, theo khu vực mà cảnh 
quan thiên nhiên phát triển khác nhau. ` 
- Đối với hoạt động sản xuất: (Nhất là sản xuất nông nghiệp). Con 
người phải tuân theo các mùa khác nhau mà tiến hành sản xuất khác nhau. 
- Đối với con người: Phải biết được tính chất, đặc điểm cụ thể của từng 
mùa khác nhau. Có biện pháp hữu hiệu thích nghỉ cho cuộc sống. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Khi trái đất ở xa mặt trời nhất. Thì khoảng cách từ trái đất 
đến mặt trời là: (Làm tròn sô). 


A. 149 Triệu Km B. 150 Triệu Km 
€, 152 Triệu Km D. 154 Triệu Km 

Câu 2: (0,5 điểm) Khi trái đất đến gần mặt ười nhất thì lực hút của mặt trời: 
A. Trung bình B. Nhỏ nhất 
C. Lớn nhất D. Ý B vàC đúng 


Câu 3: (0,5 điểm) Khi trái đất đến gần mặt trời nhất. Thì tốc độ chuyển 
động của trái đất quanh mặt trời là: 

A.295Km⁄s B.30,3Km/s C.33,0Km/s D.34,5 Km/s 
Câu 4: (0.5 điểm) Khi trái đất ở xa mặt trời nhất. Thì tốc độ chuyển động 
của trái đất quanh mặt trời là: 

A.27,5Km/s B. 28,3 Km/s C.293Km⁄s D.30,2Km/s 
Câu 5: (0,5 điểm) Trái đất có mấy vệ tỉnh 


A.l B.2 c3 D.4 
Câu 6: (0.5 điểm) Hành tỉnh nào trong hệ mặt trời có nhiêu vệ tỉnh nhất. 
A. Mộc tỉnh B. Hoả tình C. Kim tính D. Thể tinh 


23 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: Hãy trình bày hệ quả chuyên động xung quang mặt trời của trái đất- 
giải thích. 

Câu 2: Khái quát các hệ quả chuyên động của trái đất. 


Đáp án và biểu điểm đề 11: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Cât hỏi |  I — H5 mm 
Đápán | C ccl 5 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I1: (4 điểm) 
Trái đất quay quanh mặt trời trên quỹ đạo hình e-líp có những hệ quả sau: 
+ Chuyền động biểu kiến hằng năm của mặt trời: 
My, - Mặt trời quay quanh trái đất từ Đông sang Tây mà chúng ta thấy 
hãng ngày là không có thật. 
- Thực tế là trái đất quay quanh mặt trời từ Tây sang Đông 
-~ Mặt trời quay quanh trái đất là "ảo giác" không có thật gọi là 
"chuyên động biêu kiên". 
+ Các mùa trong năm: 
- Mùa là một phần thời gian tong năm. Có đặc điểm, thời tiết khí 
hậu riêng. Tính chất mùa khác nhau ở các địa điểm. 
- Mùa là do trái đất quay quanh mật trời, trục nghiêng và không đổi 
hướng. Nên thời gian nữa các bán câu ngã về phía mặt trời khác nhau. 
+ Ngày. đêm dài, ngắn theo mùa và theo vĩ độ: 
~ Trái đất quay quanh mặt trời, trục trải đất nghiêng, không đổi hướng. 
- Tuỳ theo vị trí của trái đất trên quỹ đạo mà ngày, đêm, dài, ngăn 
khác theo mùa, theo vĩ độ. 
Câu 2: (3 điểm) Trái đất cùng một lúc có 2 chuyền động. 
- Chuyển động tự quay quanh trục có 3 hệ quả sau: 
+ Sụ :uân nhiên ngày và đêm 
+ Giờ trên trái đất và đường chuyền ngày quốc tế 
+ Sự lệch hướng của các vật thẻ 
~ Chuyển động quanh mặt trời có 3 hệ quả sau: 
+ Chuyên động biêu kiến hằng năm của mặt trời 
+ Các mùa trong năm 
+ Ngày, đêm, đài, ngắn theo mùa và theo vĩ độ 


SlI+| 
=—= 
> l2 
¬ 
i^ 

„— 


ĐÈ 12 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Khi chuyên động trên quỹ dạo. Trục trái đất nghiêng. 
không đôi hướng so với mặt phăng một góc là: 
A.36163 B.66°33 C.33'66 D.63”36 
Câu 2: (0.5 điểm) Vận tốc trung bình của trái đất quay quanh mặt trời là: 
A.28.9Km⁄s B.29.8Km⁄s C. 30.2 Km⁄sD. Tất cả đều sai 
f'âu 3: (0,5 điểm) Người ta chia bề mặt trái đất thành bao nhiêu múi giờ? 


A.12 B.16 G32 D.24 
Câu 4: (0.5 điềm) Khoảng cách mỗi mủi giờ rộng: 
A. 5” Kinh tuyến B. 10 Vĩ tuyến 
C. 15” Kinh tuyến D. 157 Vĩ tuyển 
Câu §: (0.5 điểm) Đi từ Tây sang Đông qua kinh tuyến 180” thì: 
A. +] ngày lịch B. - Một ngày lịch 
C. + 1 ngày lịch D. Không đôi 
Câu 6: (0.5 điểm) Di từ Đông sang Tây qua kinh tuyến 180” thì: 
A.+ ! ngày lịch B.- 1 ngày lịch 
C. Không đổi D.+ I ngày lịch 


[I. Câu hỏi tự luật : 
Câu I: (4 điểm) Những vị trí nào ở trái đât có mặt trời mọc chính Đông lặn 
:hính Tây. Vào ngày nào trong năm, liên hệ nơi nào ở Việt Nam. 
Câu 2: (3 điểm) Tại sao từ 6633 Bắc và Nam trở về cực có hiện tượng đêm 
Tăng 

Đáp án và biểu điểm đề 12: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


TH nnnnnnnnnn 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Vị trí nào ở trên trái đất có mặt trời mọc chính đông lặn chính Tây vào 
ác ngay tháng trong năm: 
+ Tại xích đạo: có 2 ngày mặt trời mọc chính Đông hoặc chính Tây 
+ Vào ngày xuân phân (21/3) và thu phân (23/9) 


25 


- Ở chí tuyển Bàc: 
+ Có Ï ngày 
+ Vào ngày Hạ chí (23/6) 
- Ở chí tuyến Nam: 
+ Có ] ngày 
+ Vào ngày Đông chí (23/12) 
- Liên hệ nơi nào ở Việt Nam: 
+ Hà Nội: 
" Có 2 ngày mặt trời mọc chính Đông hoặc chính Tây 
® Ngày 27/5 và ngày 17/7 
+ Vũng Tàu: Là ngày 17⁄4 và 26/8 
+ Tại TP Hồ Chí Minh: L2 ngày 18/4 và 25/8 
- Các địa điểm ngoài chí tuyến không bao giờ có hiện tượng mặt trời 
mọc chính đông hoặc chính tây. 
Câu 2: (3 điểm) Từ 6633 Bắc và Nam trở về cực có hiện tượng đêm trắng 
¬ Đây là hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau trên trá: đất. nhưng 
rât đặc biệt. : š 
- Ngày 22 tháng 6: 
+ Từ vùng cực Bắc trở về cực Bắc nằm trên đường phân chia tối sáng. 


+ Vì vậy: 
“Các địa điểm nảy có 24 giờ là ngày 
"Không có đêm 
+ Ngược lại từ 6633 Nam trở về cực Nam lại nằm sau đường phân 
chia tối, sáng. 
+ Vì vậy: 
® Các địa điểm có 24 giờ là đêm 
"Không có ngày 


26 


. Cân hỏi trắc nghiệm: 


“âu 1: (0.5 điểm) Có 2 ngày mà mọi địa điểm trên trái đất có ngày và đêm 
lài băng nhau là: 

A. 22-3 và 23-9 , B. 22-6 và 22-12 

C. 23-9 và 22-12 D. 21-3 và 23-9 
Sâu 2: (0,5 điểm) Có 2 ngày vào trong năm mà mặt trời mọc chính Đông 
\oặc chính Tây. 


A. 22-9 và 22-12 B. 21-3 và 22-6 
C. 22-6 và 22-12 D. 21-3 và 23-9 
Sâu 3: (0.5 điểm) Hãy điền mũi tên thích hợp: 
: Ngày - tháng 
1 | Xuân phân Ả.: | 23-12 
2 | Hạ chí B 21-3 
3 | Thu phân €C 22-6 
4- | Đông chí D 23-9 
E_ |21-5 


Sâu 4: (0,5 điểm) Giữa nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. Số ngày 4êm dài 24 
tờ có khác nhau. 


A. Đúng B. Sai 

Sâu §: (0.5 điểm) Ở vĩ độ 66°33 ngày 22 tháng 6 thời gian ngày dài nhất là: 
A. 24 giờ 00 phút B. 2Igiờ 09 phút 
€. 18 giờ 50 phút D. 16 giờ 8 phút 


Tâu 6: (0,5 điểm) Hãy điển mũi tên thích hợp. 
_ : Thời gian 
I_ | Từ21⁄3 đến 23/9 
2 Từ 23/9 đến 21/3 
3 Từ 22/6 đến 22/12 


Trái đất di chuyển trên quỹ đạo ở gần 


.| A. Điểm cận nhật 


B. Điểm viễn nhật 


I. Câu hỏi tự luận: 

2âu 1: (4 điểm) Hãy phân hoá mùa ở các vùng theo đương lịch? 

Sâu 2: (3 điểm) Ở nước ta thường dùng Âm- Dương lịch. Thì các mùa được 
ính theo thời gian nào? 


27 


Đáp án và biểu điểm đề 13: 
1. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | cánh ,. ] 4Í 
Ệ | 


| Đápán | A | D |UB2/CVD4A,- 


5 ] $ 
A _| B2/A. 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
Theo dương lịch sự phần hoá mùa ở các vùng như sau: 
- Thời gian mùa ở Bắc bán câu: 
+ Mùa xuân: 
® Ngày dài hơn đêm 
# Ngày 21/3. ngày và đêm dài bằng nhau 
+ Mùa hạ: 
"Ngày dài hơn đêm 
® Ngày 22/6, có thời gian ngày đài nhất. đêm ngắn nhất trong năm. 
+ Mùa thu: 
" Ngày ngắn hơn đêm 
" Ngày 23/9, ngày và đêm dài bằng nhau 
+ Mùa đông: 
" Ngày ngắn hơn đêm 
" Ngày 22/12, có thời gian ngày ngắn nhất đêm dài nhát trong năm. 
+ Thời gian mùa ở bán cầu Nam: ngược lại 
- Ở xích đạo: quanh năm ngày và đêm đài bằng nha:i 
- Càng xa xích đạo: thời gian ngày và đêm càng chẻnh lệch lớn. 
Câu 2: (3 điểm) Ở nước ta thường dùng Âm- Dương lịch. Thì các mùa được 
tính theo thời gian như sau: 
- Mùa xuân: Từ 4 hoặc 5-2 (lập xuân) —> Š hoặc 6-Š (lập ha) 
- Mùa hạ: Từ Š hoặc 6-Š (lập hạ) —> 7 hoặc 8 - 8 (lập thu) 
~ Mùa thu: Từ 7 hoặc 8-8 (lập thu) —> 7 hoặc 8 - II (lập đông) 
- Mùa đông: Từ 7 hoặc 8-1 ì (lập đông) —> 4 hoặc Š - 2 (lập xuân) 


CHƯƠNG III 
CÁU TRÚC CỦA TRÁI ĐÁT 
CÁC QUYÉN CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐÁT 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
'âu 1: (0.5 điểm) Cầu trúc của trái đất gồm có các lớp chính? 
A.2 B.3 C.4 D.S 
'âu 2:(0.5 điểm) Để biết cấu trúc của trái đất. Các nhà khoa học dùng 
hương pháp nào? 


A. Suy đoán B. Khảo cổ 

C. Địa chắn D. Các ý trên đúng 
'âu 3: (0.5 điểm) Cấu trúc của trái đất gồm có. 

A. Lớp vỏ trái đất B. Lóp Manti 

C. Nhân trái đất D. Các ý trên đúng 


'âu 4: (0.5 điểm) So với trái đất thì vỏ trái đất chiếm: 

A. 10% thể tích và 1.5% trọng lượng trái đất 

B. 10% thê tích và 1% trọng lượng trái đất 

C. 5% thẻ tích và 2% trọng lượng trái đất 

D. 15% thể tích và 2,5% trọng lượng trái đất 
'âu 5: (0,5 điểm)Các lớp đá cấu tạo nên lớp vỏ trái đất theo thứ tự từ ngoài 
ào trong là: 


A. BaZan, Granít, Trằm tích B. BaZan, Trầm tích,Granít 

C. Trầm tích, Granít, BaZan D. Granít, BaZan, Trầm tích 
'âu 6: (0,5 điểm) Trạng thái vật chất của lớp Manti là: 

A. Rắn. lỏng 

B. Quánh dẽo 


C. Rắn ở lớp Manti trên, 
D. Quánh dẽo ở lớp Manti trên, Rắn ở lớp Manti dưới 


[. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Nêu đặc điểm của lớp vỏ trái đất. 
'âu 2: (3 điểm) Cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương. 


29 


Đáp án và biểu điểm đề 14: 
1. Câu hỏi trắc nghiệm: 


I„ømi^ 
ta 
HH: 
|š|ẽ: 
¡ = 
=1 
|| 
| | 
LỆ oi 
| 
|, 
Í | 
+ toset 
gi+i 
| 
gia 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) L. Ớp võ trải đất có những đặc điệm như sau: 
- Lớp vỏ trái đất ngoài cùng. cứng rất mỏng gồm có: 
+ Vỏ lục địa: Từ mặt đất -> đến độ sâu 70Km 
+ Vỏ đại dương: Từ mặt đất —› đến độ sâu 5Km 
- Chiếm khoảng 159 về thẻ tích và 1% khối lượng của trái đất 
- Cầu tạo 3 loại đá từ ngoài vào trong: Trầm tích. tầng Granít. tầng BaZa 
Câu 2: (3 điêm) Võ lục địa và vo đại dương có khác nhau như sau: 
__ Có sự khác biệt về thành phần cấu tạo địa chất về độ đày nên vỏ tr: 
đât chia thành hai kiêu chính: : 
+ Vỏ lục địa được cấu tạo Trầm tích, tầng Granít, tầng BaZa 
(nhưng chủ yếu băng GraníU). 
- E Vỏ đại dương: dược cầu tạo đá trầm tích. không có lớp đá Graní 
tâng BaZan (nhưng chủ yêu băng BaZan). 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0.5 điểm) Dưới lớp vỏ trái đất là lớp Manti có độ sâu đến. 

A. 2800Km B. 2850Km C. 2900Km D. 2950Km 
Câu 2: (0.5 điểm) Nhân của Trái Đất có độ đày khoảng: 

A-3470 Km B.3480Km C.3734Km  D.4370Km 
Câu 3: (0,5 điểm) So với trái đất. Thì lớp Manti chiếm khoảng: 

A. 65% Thể tích và 75% khối lượng trái đất 

B. 70% Thê tích và 72% khối lượng trái đất 

C. 80% Thẻ tích và 68.5% khối lượng trái đất 

D. 78.5% Thẻ tích và 70% khối lượng trái đất 
Câu 4: (0.5 điểm) Nhân ngoài của trái đất vật chất ở trạng thái gì? 


A. Rắn B. Lòng C. Rắn và lỏng _ D. Quánh đẽo 
Câu 5: (0.5 điểm) Nhân trong của trái đất vật chất ở trạng thái: 

A. Quánh đềo B. Rắn 

€. Lông và Quánh dèo D. Lòng 


"âu 6: (0.5 điểm Thạch quyên bao gồm các lớp nào? 
A. Vỏ lục địa và vỏ đại dương B. Võ trái đất và lớp vỏ Manti 
C. Võ đại dương và lớp Manti trên _D. Võ trái đất và lớp Manti trên 
I. Câu hỏ. tự luận: 
"âu 1: (4 điểm) Hãy lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của trái đất (vị trí, độ 
lày, đặc điểm). 
"âu 2: (3 điểm) Nêu các thành phần của thạch quyền? 
Đáp án xà biểu điểm đề 15: 
. Câu hỏi trắc I nghiệm: l Nmn.v 
Ciubimj 7 | + | 3 | 3$ | 3 : 
Đáp án | C è | E | ® Bị bãi SE? -ð§ 
1. Câu hỏi tư luận: 


âu I: (4 điểm) Bảng SO sánh. các lớp cầu tạo của tái đất L(vị trí. độ dày, đặc điểm) 


Lớp _VỊ trí Độ dày dày (Km) Đặc điểm 
Vỏ trải đất - Ngoài cùng __ | - Cứng, rất mỏng 
- Vỏ lục địa - Từ mặt đắt đến - Gồm 3 loại đá từ trên 
độ sâu 70Km 5-›70Km | xuống có: 
- Vỏ đại - Từ mặt đắt đến + Trảm tích: Dày, mỏng, 
dương độ sâu 5Km không đều, không liên tục. 


+ Đá Granit: Thành phần chủ 
yếu là Silic (Si) và nhôm (AI) 
là nền các lục địa. 

+ Đá BaZan: Thành phần 
chủ yếu là Silc (Si) và 
Magie (Mg) lớp này thường 
| lộ ra ở đại dương 

- Chiếm 80% thế tích, 

6,85% khối lượng trái đất. 


Lớp Manti | - Vỏ trái đất đến 
(lớp bao) độ sâu 2900 Km 


- Manli trên: Vỏ trái đất đến | 2eanKm _. | - Vật chất quảnh dẽo 
độ sâu: 700 Km 

- Manti dưới. | - Từ đô sâu -700 ~ Vật chất rắn 
Km đên độ sâu: 

....... Sc €o ii SG: 
Nhân trái đất | - Trong cùng 
(lõi) 

-Nhân ngoài |- Từ 2900 Km | 3470 Km _ | - Vật chất ở trạng thái lỏng 
đến 5100 Km 

-Nhân trong - Từ 5100 Km - Vật chất ở trạng thái rắn 

| đán 6370 Km - l M 


3l 


Câu 2: (3 điểm) Các thành phần của thạch quyền? 

- Thạch quyền là phần cứng ngoài cùng cua trái đất. bao gồm võ trái đá 
và phần trên cùng của lớp Manti có độ dày tới 100 Km. 

- Vỏ trái đất gồm có: 

+ Vỏ lục địa: Phân bố ở các lục địa và một phản dưới mực nưới 
biển. bề dày trung bình: 35 đến 40 Km. cấu tạo gồm 3 lớp đá: Tràm tích 
Granít, BaZan. 

+ Vỏ đại dương: E Phân bỏ ở các nên đại dương. bê dày trung bình : 
đến 10 Km gồm có 2 lớp dá: Trằm tích và BaZani. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Mảng kiến tạo nào không có lục địa. 


A.Mảng Thái bình dương B. Máng Bắc Mĩ 

€. Máng Nam Mĩ D. Máng Nam cực 
Câu 2: (0.5 điểm) Hiện nay các máng kiến tạo: 

A. Di chuyền tách xa B. Di chuyền gần nhau 

€. Đứng yên D. Di chuyên gần nhau và tách x¡ 
Câu 3: (0,5 điểm) Vỏ trái đất được cấu tạo bằng những vật chất: 

A. Cứng, rắn B. Mềm 

C. Cứng, Mềm D. Rắn, mềm 


Câu 4: (0.5 đểm) Thuyết kiến tạo mảng được xây dựng trên cơ sở thuyế 
trôi lục địa của nhà khoa học: : 

A. A-vê-ghê-nê (Đức) B. La-plat (Pháp) 

C. Căng (Đức) D.Ôt- tôximít (Nga) 
Câu §: (0.5 điểm) Thuyết "Trôi lục địa" dựa trên sự giống nhau về hình thái 
đất đá, một số động thực vật giữa: 

A. Hai bờ Đại Tây dương và Thái Bình dương 

B. Lục địa châu Phi và châu Á 

€. Nam Mĩ và châu Phi 

D. Châu Âu và châu Phi 
Câu 6: (0.5 điểm) Thạch quyền có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn: 

A.5 B.6 Liền y ¿ D.8 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I1: (4 điểm) Trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. 
Câu 2: (3 điểm) Thạch quyên có những mảng kiến tạo lớn nào? Nêu đặt 
điểm các mảng kiến tạo. 


32 


Đáp án và biểu điễn: đề 16: 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi — ] 
“Đápán | A 


ĐØịỊ|.e 
>|t2 
Em = 
+ 
—np... 
®ị|ịtu 
—_— 
| e| 
LT' 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Thuyết kiến tạo mảng có những nội dung chính sau: 

- Được xây dựng trên cơ sở "Thuyết trôi lục địa" của nhà địa Vật lí 
người Đức A-vẻ-ghê-nẻ. 

- Thuyết kiến tạo mảng là thuyết về sự hình thành và phân bố các lục 
địa. đại dương trên bê mặt trái đât. 

- Theo thuyết kiến tạo mảng là thuyết về sự hình thành và phân bố các 
lục địa, đại dương trên bê mặt đât. 

- Theo thuyết kiến tạo mảng. Thì vỏ trái đất trong quá trình hình thành 
1ã bị biên đạng và tách ra thành những mảng: các mảng này là hiện tượng 
sinh ra kiến tạo. động đât. núi lửa. 

Câu 2: (3 điểm) Thạch quyền có 7 mảng kiến tạo lớn là: 

- Mảng Á - Âu 

- Mang Phi 

- Máng Bắc Mĩ 

- Máng Nam Mĩ 

~ Mang Nam cực 

- Máng Âu - Úc 

- Mảng Thái bình dương 

* Đặc điêm các mảng kiến tạo: 

- Mỗi mảng đều có lục địa và đại dương (trừ mảng thái bình đương) 
~ Các mảng nhẹ, nồi trên bao Manti 
~ Các mảng không đứng yên mà dịch chuyển. 


33 


ĐÈ 17 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Nội lực là lực sinh ra ở: 
A. Bên ngoài trái đất B. Bên trong trái đất 
C. Bên trong và bên ngoài trải đất _ D. Tất ca đều sai 

Câu 2: (0,5 điểm) Hiện tượng uốn nép do vận động theo phương: 


A. Năm ngang B. Thăng đứng 
C. Nằm nghiêng D. Tất cả đều đúng 


Câu 3: (0.5 điểm) Nội lực làm di chuyên các mang kiến tạo của thạch quyết 
sẽ hình thành: 


A. Các dãy núi. các nứt gầy B. Động đất 
€. Núi lửa D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0.5 điểm) Đặc diêm của các mảng kiến tạo là: 
A. Năng. nỗi trên bao Manti B. Nhẹ. nôi trên bao Manti 
C. Nhẹ, nôi dưới bao Manti D. Ý B và C đúng 


Câu 5: (0.5 điểm) Ở nước ta có những khối đá Mácma lớn nào? 
A. Tam đảo - Bạch mã 
B. Hoàng liên sơn - Tam đảo 
€. Tam đảo - Bạch mã. Hoàng liên sơn 
D. Bạch mã. Hoàng liên sơn 
Câu 6: (0.5 điểm) Nguyên nhân chủ yếu sinh ra nội lực là: 
A. Sắp xếp vật chất bên trong trải đất theo trọng lực. 
B. Do năng lượng sự phân huỷ các chất phóng xạ 
C. Ý A và B đúng 
D. Ý A và B sai 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Hoàn thành sơ đỗ sau đây thẻ hiện câu tạo của trải dất. 


[ Cấu tạo của trái đất 


J= SH 


IÉC li XS t S660 lan 


Câu 2: (3 điểm) Phân tích tác động của các vận động kiến tạo đến địa hìnF 
bề mặt trái đất... 
34 


Đáp án và biểu điểm đề I7: 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
l : | 4 
săn Ï B_ | A D | 5 | €6 | € 


) 
G3 
| 
| 
+ 
| 
——— 
^¬n 


| Đáp án 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Sơ đồ cấu tạo trái đất 


Vỏ trái đất 


Vỏ lục Vó đại 
địa dương 


Câu 2: (3 điểm) Tác động của vận động kiến tạo đến địa hình bề mặt trái đất là: 
sổ Vận động kiến tạo do nội lực sinh ra, làm thay đôi địa hình bề mặt trái 
đất. 
- Có 2 cách phân loại quan trọng nhất là chuyên động thăng đứng và 
chuyên động ngang: 
+ Chuyên động thăng đứng: 
* Vỏ trái đất nâng lên. hạ xuống 
* Diễn ra chậm, lâu dài, trên điện tích lớn 
" Thu hẹp, mở rộng lục địa. đại dương 
" Sinh ra chủ yếu do sự phân dị vật chất trong lòng đất. 
+ Chuyên động ngang: 
" Uốn nếp: Ở vùng đá có độ dẽo cao, tạo thành dãy núi uốn nếp 
" Dứt gẫy: Ở vùng đá cứng, tạo thành khe nứt. địa hào. 


s Do sự chuyền dịch các mảng lớn của vỏ trái đất. 


35 


| 
I. Câu hỏi tự luận: 


Câu 1: (0,5<liểm) Hãy điền mũi tên bảng sau. 


[rr | Tiếp xúc các mảng kiến tạo | - Kết quả 


1 | Hai mảng tách giản A. Đáo núi lửa. vực sâu là. 
2_ | Dồn ép (1 mảng đại dương xô vào | B. Sông núi giữa đại dương 
1 mảng lục địa) 


3| Dồn ép (2 mảng đại đương xô vào | C. Núi cao ở lục địa, vực sâu ở 
nhau đại dương. 

4 | Tiếp xúc trượt ngang D. Núi cao ở lục địa, nứt gẫy ở 
V vỉa lục địa. 


¬ 
Câu 2: (0. 5 điểm) Theo. thang ấh iiễn € của 'Richte, Khi œ cường độ động đất 
tăng lên 1Ÿ thì năng lượng địa chân tăng gấp: 

A. 10 lần B. 20 lần C. 25 lần D. 30 lần 
Câu 3: (0.5 điểm) Động đất, núi lửa thường xây ra ở những vùng nào? 

A. Vành đai lửa Thái bình dương  B. Khu vực Đông Phi 

C. Khu vực Địa trung hải D. Tất cả các ý trên đúng 
Câu 4: (0,5 điểm) Trên thế giới dãy núi nào sau đây do hiện tượng uốn nép 
tạo thành: 


A. Dây núi U-ran B. Himalaya 
€. Cooc-đi-ê và Anđét D. Các ý trên đúng 


Câu 5: (0,5 điểm) Do tác động của phương nằm ngang. Nên vỏ trái đất bị 
uôn nép, tách giản. 


A. Đúng B. Sai 

Câu 6: (0,5 điểm) Khi hai đường đứt gẫy cắt nhau tại một điểm thường tạo thành: 
A. Động đất B. Núi lửa 
€. Vành đai sinh khoáng D. Các ý trên đúng 


H. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Dựa vào kiến thức trong bài hoàn thành bảng theo mẫu sau: 


| Vận động kiến tạo ` Khái niệm động đắn địa hình 


Tác động của vận | 


Câu 2: (3 điểm) Nghiên cửu các biến động kiến tạo đứt gẩy, uốn nếp có ý 
nghĩa gì? 


36 


Đáp án và biểu điểm đề 18: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi| 1 BMmiKee 4 5 6 ] 
Đáp án | 1/B.2/C3/A4D| D | D D A E | 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hoàn thành bảng theo mẫu sau: 


Tác động của vận động đến 


5 ra nó jŠ 2$ 88, 
N Vận động kiến tạo | Khái niệm địa hình 
Theo phương - Do sự phân dị vật | - Lục địa nâng lên, hạ xuống 
thăng đứng | chât trong lòng đât | - Biển tiến, biển thoái 


- Vỏ trái đất: uốn | - Uốn nếp: tạo thành các dãy 
nếp ở khu vực này | núi 


b ĐA ben và đứt gãy ở khu | - Đứt gãy: tạo thành khe nứt, 
gang vực kia. địa tần, địa hào, địa Rg đứt 
gếy sâu 


Câu 2: (3 điểm) Nghiên cứu các biến động kiến tạo: Uốn nép, đứt gãy có 
nhiều ý nghĩa sau: 

- Tìm kiếm thăm dò và khai thác tài nguyên trong lòng đất. 

- Vì đa số các mỏ khoáng sản có ích đều trùng vùng uốn nếp và đứt gãy 

- Xây dựng các công trình cần nghiên cứu các biến động uốn nép và 
đứt gãy nhăm xác định độ bên của đá và có kê hoạch xây dựng chính xác. 


ĐÈ I9 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Ở nước ta có những đứt gãy nào? 
A. Sông Hồng, sông Chảy B. Sông Hồng, sông Cửu Long 
C. Sông Cứu Long, sông Vàm Cỏ D. Sông Đồng Nai, sông Cửu Long 
Câu 2: (0.5 điểm) Uốn nếp là một hiện tượng: 
A. Do lực nằm ngang B. Do vùng đá cứng, độ dẽo cao 
C. Thành các đãy núi uốn nép D. Các ý trên đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Hiện tượng đứt gãy là: 
A. Lực thắng đứng. ở vùng đá mềm 
B. Lực nằm ngang. ở vùng đá có độ đẽo cao 
C. Lực nằm ngang, ở vùng đá cứng 
D. Lực thắng và lực năm ngang, ở vùng đá cứng 


37 


Câu 4: (0,5 điểm) Đo cường độ động dất theo thang địa chắn Mee-ca-ei 
được chia thành mây câp: 

A.10 B.I1 €. 12 D. 13 
Câu 5: (0,5 điểm) Do cường độ động đất. Theo thang địa chân Richte được 
chia thành mấy cắp: 

A.9 B.10 €. 1] D. 12 
Câu 6: (0.5 điểm) Tác động của ngoại lực được thẻ hiện ở các quá trình 
nào? (Theo thứ tự). 

A. Phong hoá- Bóc mòn- Vận chuyên- Bồi tụ 

B. Bóc mòn- Vận chuyền- Bồi tụ- Phong hoá 

C. Vận chuyền- Bỏi tụ- Phong hoá- Bóc mòn 

D. Phong hoá- Vận chuyên- Bồi tụ- Bóc mòn 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I: (4 điểm) Phong hoá là gì? Nêu sự khác nhau cơ ban của phong hoá lí 
học và phong hoá hoá học. 

Câu 2: (3 điểm) Vì sao cường độ phong hoá lại xây ra mạnh nhất ở bề mặt 
trái đất? 


Đáp án và biểu điểm đề 19: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 'hỏi 
Đáp á án 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điêm) 
a. Phong hoá là gì: Là quá trình phân huy, làm thay đôi: 
- Các loại đá. khoảng vật dưới tác động cua: Nước, nhiệt độ. sinh vật. 
b. Sự khác nhau giữa phong hoá lí học và phong hoá hoá học là 
~ Phong hoá lí học: Không làm thay đôi thành phân hoá học của đá. 
- Phong hoá hoá học: Làm thay đôi thành phân. tính chât hoá học của 
đá và khoáng vật. 
Câu 2: (3 điểm) Cường độ phong hoá lại xây ra nhanh nhât ở bê mặt trái đât là: 
- Vì ở mặt đất đả trực tiếp nhận năng lượng của bức xạ mặt trời 
~ Mặt đả là nơi tiếp xúc trực tiếp với khí quyền. thuy quyền và sinh quyền 
- Hoạt động của con người cũng góp phần phá huỷ đá, phạm vi rộng 


khắp nhưng cường đệ mạnh mẽ nhất khi con người khai thác khoáng Sản, 
xây dựng đường giao thông. 


38 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Bước đầu của quá trình tác động ngoại lực là: 
A. Vận chuyên B.Phonghoá —€. Bóc mòn D. Bồi tụ 
Câu 2: (0.5 điểm) Các kiều phong hoá diễn ra với những “ưng độ và khu 
vực tự nhiên như thế nào? 
A. Cường độ khác nhau ở khu vực tự nhiên khác nhau 
B. Cường độ khác nhau ở khu vực tự nhiên giống nhau 
C. Cường độ giống nhau ở khu vực tự nhiên khác nhau 
D. Ÿ B và C đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Quá trình phong hoá gồm có: 


A. Phong hoá vật lí B. Phong hoá hoá học 
C. Phong hoá sinh học D. Cả 3 ý trên đều đúng 


Câu 4: (0.5 điểm) Ở miền nhiệt đới âm. cận xích đạo. Thì quá trình phong 
hoá nào diễn ra mạnh mẽ nhât? 


A. Phong hoá hoá học B. Phong hoá lí học 

C. Phong hoá sinh học D. Phong hoá hoá học và lí học 
Câu §: (0.5 điểm) Phong hoá lí học diễn ra mạnh nhất ở miền nào? 

A. Miễn nhiệt đởi âm B. Miền cận xích đạo 

C. Miền địa cực và sa mạc D. Ý A và B đúng 
Câu 6: (0.5 điểm) Không làm thay đổi thành phần của đá là: 

A. Phong hoá Hoá học B. Phong hoá Sinh học 

C. Phong hoá Vật lí D. Phong hoá Hoá học và Sinh học 


II. Câu hói tự luận: 

Câu I: (4 điểm) Ngoại lực là gì? Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh 
ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời? 

Câu 2: (3 điểm) Vì sao phong hoá lí học diễn ra rõ rệt ở miền địa cực và 
vùng hoang mạc? 


Đáp án và biểu điểm đề 20: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi | 1 
Đápán | B. 


> 


. 

G3 
_n ' 

+ 

ta 
| 

=M 
—— 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Ngoại lực là gì? Là lực có nguồn gốc ở bên ngoài trên bề mặt trái đất. 
- Vì sao nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là năng lượng 
của bức xạ mặt trời? là: 
+ Vì dưới tác dụng nhiệt của mặt trời 
+ Đá trên bề mặt thạch quyền bị phá huy 
, + Năng lượng của các tác nhân ngoại lực (nước chảy, gió, băng 
tuyết,...) trực tiếp hay gián tiếp đều có liên quan đến bưc xạ mặt trời. 
Câu 2: (3 điểm) Phong hoá Lí học diễn ra rồ rệt ở miền địa cực và hoang 
mạc là do: - 
- Sự thay đổi của nhiệt độ. sự đóng băng. 
- Ở hoang mạc: 
+ Sự toả nhiệt ban đêm mạnh, bề mặt dát đá nguội nhanh chóng. 
+ Ban ngày rất nóng vì vậy đá để bị phá huỷ về mặt cơ học. 
- Khi nhiệt độ thay đôi đá dãn nở, co rút khác nhau, sinh ra sự phá huỷ, 


nứt nở đá. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I1: (0,5 điểm) Ngoại lực là những lực được sinh ra: do: 
A. Nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời 
B. Các nguồn năng lượng như: gió. mưa, nước chảy, sóng biền 
C. Ý A và B đúng 
D. Ý A và B sai 
Câu 2: (0.5 điểm) Bóc mòn gồm có các hình thức khác nhau như: 
A. Xâm thực, thổi mòn. mài mòn 
B. Xâm thực, vận chuyền. bồi tụ 
€. Mài mòn, bồi tụ, xâm thực 
D. Thôi mòn, bồi tụ, vận chuyên 
Câu 3: (0,5 điểm) Quá trình bóc mòn của nước chảy được gọi là: 
A. Xâm thực B.Màimòn  C.Thổimòn  D.Bồitu 
Câu 4: (0.5 điểm) Quá trình xâm thực được thực hiện do: 
A. Gió B. Nước chảy 
C. Sóng biển, băng hà D. Các ý trên đúng 


5: (0.5 điểm) Vận chuyên là quá trình làm đi chuyên vật liệu xa hay 
ìn phụ thuộc vào? 

A. Kích thước. trọng lượng vật liệu. 

B. Động năng của quá trình 

C. Sự khác nhau của mặt đệm địa lí tự nhiên 

D. Các ý trên đúng 
âu 6: (0.5 điểm) Làm thay đổi thành phần hoá học. thay đổi bản chất của 
1oáng vật và đá là: 

A. Phong hoá Hoá học B. Phong hoá Vật lí 

C. Phong hoá Sinh học D. Ý A và B đúng 


|. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Ngoại lực khác nội lực ở điểm nào? 
âu 2: (3 điểm) Mỗi quan hệ giữa quá trình phong hoá. vận chuyên và bồi tụ. 


Đáp án và biểu điểm đề 21: 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


Cup T | 7 | 3 |. $ | 5. 6 
ả (Œ Ạ. | Ä jJ..[ị 8Ð | ÁA - 
. Câu hỏi tự luận: 
âu T: (4 điểm) Ngoại lực khác nội lực các điểm sau: 
~ Trái đất có hinh khối cầu nhưng thực tế bề mặt của nó có đặc điểm là 
1U gồ ghẻ (nơi nhô lên, hạ thấp, lục địa. đại dương). 
- Nuuyên nhân làm cho bẻ mặt địa cầu biến đồi là do tác động đồng thời 
1a nội lực và ngoại lực. 
~ Nội lực: 
+ Là lực phát sinh ở bên trong trái đất 
† Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực là năng lượng ở trong 
¡ng đất 
- Ngoại lực: 
+ Là lực sinh ra ở trên bề mặt trái đất 
+ Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là năng lượng bức xạ 
lặt trỜI. 
âu 2: (3 điểm) Mối quan hệ giữa quá trình phong hoá, vận chuyển, bồi tụ 
hư sau: ` 
- Quá trình phong hoá tạo ra các vật liệu phá huỷ cho quá trình vận 
uyên. 


4I 


- Bồi tụ là sự kết thúc quả trình vận chuyên và là quá trình tích tụ cí 
vật liệu phá huỷ. 

- Các qúa trình này có quan hệ mật thiết với nhau. thường xây ra đồn 
thời (có nơi. có lúc quá trình nào đó chiêm ưu thẻ). quả trình này làm cơ s 


cho quá trình tiếp theo. 
ĐÈ 22 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Khí quyên là lớp không khí bao quanh trái đất. Thườr 
chịu ảnh hưởng của vũ trụ. Trước hết là: 


A. Trái đất B. Mặt trời C. Hoá tỉnh D. Mặt trăng 
Câu 2: (0,5 điểm) Người ta chia khí quyên thành mây tầng: 
A.4 B. Š CÓó6 D.7 


Câu 3: (0.5 điểm) Tầng nào của khí quyền ở sát mặt đấU 

A. Tầng bình lưu B. Tầng đối lưu C. Tầng nhiệt D. Tầng giữa 
Câu 4: (0.5 điểm) Tầng dối lưu chiếm bao nhiều %6 khối lượng Không k 
của khí quyền: 

A. 70% B. 75% C.80% D. 83% 
Câu 5: (0.5 điểm) Tầng khí quyên nào chủ yêu là khí hêli và hiđrô. 


À, Tầng [-on B. Tâng giữa C. Tầng binh lưu D. Tầng ngÓi 
Câu 6: (0.5 điểm) Ở tàng khí quyên giữa nhiệt độ Khoảng: 

A. Từ- 60 đến -65'C B. Từ -6Š đến -70C 

C. Từ -70 đến -80'C D. Từ -R0 đến -90C 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Vai trò của hơi nước trong khí quyền: 
Câu 2: (3 điểm) Hãy cho biết tác động cua lớp ôđôn đổi với sinh vật cũt 
như sức khoẻ của con người? 
Đáp án và biểu điểm đề 22: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi | I P | 5š | :á | # | 5 
| IS, | sa 
B B |: B Ể D . 


Đáp án 


42 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Trong khí quyên hơi nước có những vai trò sau: 
~ Hơi nước ngưng tụ thành mây, mây gặp lạnh rơi xuống thành mưa. 
yêt,... 
~ Vai trò: 
+ Tạo ra nước trên mặt đất và nước ngầm trong đất. 
+ Có tác dụng điều hoà nhiệt độ của không khí (ngảy ít nóng. đêm ít 
nh) 
+ Không có hơi nước là không có sự sóng. 
âu 2: (3 điểm) Tác động của lớp Ôdôn đối với sinh vật cũng như sức khỏe 
1a con người là: 
- Lớp Ôdôn tập trung chủ yếu ở độ cao: từ 10 đến 60 Km (nhiều nhất ở 
3 cao từ 22 đến 25 Km). năm ở tầng bình lưu. là giới hạn phía trên của lớp 
3 địa lí. 
- Đối với lớp vỏ địa lí. lớp Ôdôn rất quan trọng: 
+ Lớp Ôdôn lọc bớt và giữ lại một số tỉa tứ r +oại gây nguy hiểm cho 
y thê động. thực vật. 
+ Mắt lớp Ôdôn thì sinh vật trên trái đất sẽ bị huy diệt. 


ĐÈ 23 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


âu 1: (0.5 điểm) Tâng đối lưu nằm trên bề mặt trái đất có chiều dày khác nhau: 
A. Õ cực khoảng 8 Km ở xích đạo 16 Km 
B. Ở cực khoảng 6 Km ở xích đạo 10 Km 
C. Ở cực khoảng 14 Km ở xích đạo 20 Km 
D. Các ý trên sai 
âu 2: (0.5 điêm) Ở tầng đối lưu không khí chuyển động theo chiều thăng 
Tng: 


A. Đúng B. Sai 
âu 3: (0.5 điểm) Lớp Ôdôn tập trung chủ yếu ở tầng nào? 
A. Tầng đối lưu - B. Tầng bình lưu 
C. Tầng giữa D. Tầng nẻoài 
âu 4: (0.5 điềm) Tầng nào của khí quyển chiếm 3⁄4 lượng hơi nước. 
A. Tầng bình lưu B. Tầng đối lưu 
C. Tầng giữa D. Tầng ngoài 


43 


Câu 5: (0.5 điểm) Không khí khô. và chuyên động theo chiều ngang là 
tầng khí quyền nào? 

A. Tầng b`nh lưu B. Tầng giữa 

C. Tầng đôi lưu D. Tầng lon 
Câu 6: (0.5 điểm) Vì sao nhiệt độ trung bình năm ở vĩ độ 20” cao hơn 
xích đạo? 

A. Ở xích đạo năng lượng bức xạ mặt trời suy giảm nhiều 

B. Xích đạo có diện tích đại dương lớn và rừng nhiều. 

C. Ý A và B đúng 

D. Ý A và B sai 


II. Câu hỏi tự luận: 

"âu 1: (4 điểm) Dựa vào kiến thức đã học hãy giải thích sự thay đổi nhỉ 
độ trung bình và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ? 
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu sự phân bố các khôi khí và các Frông theo trình t 
từ Bắc tới Nam của trái đất. 


Đáp án và biểu điểm đề 23: 
I. Câu hỏi *rắc nghiệm: 


Câuhỏi | 1 | 2 lÌ y [| 4 5 | %6 
Đápán | AC | A | B | B | A e 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ: 
+ Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình giảm 
+ Nguyên nhân: Là cảng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng mặt trời (g¿ 
nhập xạ) càng nhỏ. 
- Sự thay đổi biên độ nhiệt năm theo vĩ độ: 
+ Càng lên vĩ độ cao biên độ nhiệt độ càng lớn 
+ Nguyên nhân: 
" Càng lên vĩ độ cao chênh lệch: góc chiếu sáng và thời gian chiế 
sáng ngày và đêm trong năm càng lớn. 
" Vĩ độ cao: 
oMùa hạ: Góc chiếu sáng lớn và thời gian chiều sáng dài (gần 
tháng ở cực) 
oMùa đông: Góc chiếu sáng nhỏ dân tới 0° và thời gian chiế 
sáng lại ít dần (6 tháng ở địa cực) 


44 


ìu 2: (3 điểm) Mỗi bán cầu ở lục địa hay đại dương tuỳ theo vĩ độ khác 
au. không khí ở tầng đối lưu có các khôi không khí chính và các Frông 
ư sau: 
~ Các khói khí: có bốn khối chính 
~- Khối khí cực. rất lạnh (A) 
- Khối khí ôn đới lạnh (P) 
- Khối khí chí xuyên rất nóng (T) 
- Khối khí xích đạo nóng ảm (E) 
* Từng khối khí có Kiểu hải đương (Âm) kí hiệu là m 
Kiểu lục địa: (Khô) kí hiệu là C 
* Khối khí xích đạo 1 kiêu là khối khí hải đương kí hiệu là Em 
+z Các Frông: có 2 Frông cơ bản 
- Frông địa cực (FA) 
- Frông ôn đới (FP) 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
âu 1: (0.5 điểm) Giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo không tạo nên 
ông thường xuyên vì: 
A. Đều nóng, thường xuyên có một chế độ gió 
B. Đều nóng, thường xuyên có chế độ gió khác nhau 
C. Đều lạnh, thường xuyên có một chế độ gió 
D.Ÿ A vàB đúng 
âu 2: (0.5 điểm) Tầng khí quyền nào chứa nhiều I-on (âm hoặc dương) có 
: dụng phản hỏi sóng vô tuyến điện từ mặt đất lên: 


A. Tầng đối lưu B. Tầng bình lưu 
É. Tầng giữa D. Tầng nhiệt 
âu 3: (0.5 điểm) Càng lên vĩ độ cao thì nhiệt độ trung bình năm: 
A. Càng giảm B. Càng tăng 
C. Không thay đôi D. Ý A và B đúng 
âu 4: (0,5 điểm) Ở vĩ độ 20” thì biên độ nhiệt năm là: 
A.7.0° B.7.4C C. 7.6 D.7@G 
âu 5: (0.5 điểm) Nhiệt độ trung bình năm là 24.S°C. Thì ở vĩ độ nào? 
A.0 B.10” œ1 D. 301 


âu 6: (0,5 điểm) Ở tầng đối lưu, trung bình lên cao 100”. Thì nhiệt độ: 
A.Giảm 0.6 B.Giảm0.8'€ C.GiảmlfC D.Tăng0.6C 


45 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I: (4 điểm) Quá trình bóc mòn là gì? Kê tên một số dạng địa hình ¡ 
quá trình bóc mòn tạo thành. 

Câu 2: (3 điểm) Hãy kê tên một SỐ dạng địa hình bồi tụ do nước chảy, + 
gió và sóng biên mà em biết. 


Đáp án và biểu điểm đề 24: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi 


.np 


| 
P —= +— —_— —1— 
Đáp án À ! lD l A B A A 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
- Quá trình bóc mòn là: 
+ Quá trình các tác nhân ngoại lực (gió. nước chảy, sóng biên...) 
+ Làm chuyên dôi các sản phâm phong hoá khỏi vị trí ban đầu, 
- Một số đạng địa hình do quá trình bóc mòn là: 
+ Tuỳ nhân tố tác động. bóc mòn có các hình thức khác nhau nÌ 
xâm thực. mài mòn. thôi mòn... 
+ Do nước chay tạo thành đạng địa hình. các rãnh nông, khe vá. 
xoá mòn, các thung lùng sông, suỗi. 
+ Do gió tạo thành dạng địa hình rất đa dạng như các hố trũng th 
mòn, bê mặt đá rô tô ong. ngọn đá hình nâm. 
+ Do sóng biển: dạng địa hình hàm éch sóng vỗ, vách biển. 
+ Do băng hà: tạo địa hình vịnh băng hà và cao nguyên băng hà. 
Câu 2: (3 điểm) Các dạng địa hình bồi tụ như sau: 
- Bồi tụ là quá trình tích tụ các vật liệu phá huỷ. Nhưng tuỳ thuộc v: 
các nhân tô ngoại lực khác nhau. 
- Một số dạng địa hình bồi tụ: 
+ Do nước chảy: Tạo ra địa hình:bãi bòi. đồng băng phù sa sông... 
Do gió: Tạo ra địa hình: các côn cát. đụn cát ở bờ biến... 


+ Do sóng biên: Tạo ra địa hình như bãi biên. 


46 


ĐÈ 25 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
âu 1: (0.5 điểm) Trung bình khi xuống thấp 100 
tầng khí quyền nào? 


m 


- Thì nhiệt độ tăng I”C là 


A. Tầng giữa B. Tầng đối lưu 
C. Tầng bình lưu D. Tầng nhiệt 

âu 2: (0.5 điểm) Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất ở? 
A. Trên lục địa B. Trên các đại dương 
C.Ý A và B đúng D.Ý A và B sai 

âu 3: (0.5 điểm) Nơi có nhiệt độ cao nhất trên trái đất là khu vực: 
A. Xích đạo B. Chí tuyến 
C.Ý A và B đúng D. ý A và B sai 


âu 4: (0.5 điểm) Trên lục địa, đường đăng nhiệt trung bình nằm cao nhất 
đường. ỹ 
A. 20% B. 30C C. 40% D. 50C 


âu §: (0.5 điểm) Càng lên vĩ độ cao thì góc chiều sáng của mặt trời: 
A. Càng lớn B. Không thay đổi 
€. Càng nhỏ D. Ý A vàC sai 


âu 6: (0.5 điểm) Phân bỏ nhiệt độ của không khí trên trái đất chủ yếu là: 

A. Phân bồ theo vĩ độ Địa lí 

B. Phân bố theo lục địa và đại dương 

C. Phân bố theo địa hình 

D. Các ý trên đúng 
. Câu hói tự luận: 
âu I1: (4 điểm) Hãy giải thích nguyên nhân, hậu quả động đất, núi lửa, 
ng thân mà con người lo âu nhật. 
âu 2: (3 điểm) Hãy kẻ tên vài đạng địa hình Cac-xtơ mà các em biết ở Việt 
am? 

Đáp án và biểu điểm đề 25: 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


PT nnnnnnnnnn 


Câu hỏi. 


Đáp án. 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Giải thích nguyên nhân của động đầt. núi lửa. sóng thần: 
+ Động đất: 
s Là hiện tượng chân động một bộ phận của vỏ trái đất 
® Do tác động của các lực ở bên trong trái đất (Tiếp xúc của cí 
mảng kiên tạo) 
+ Núi lửa: Là hiện tượng thường xuyên hay định kì phun ra các ch: 
khí, hơi nước. đá tảng hoặc dung nham nóng chảy từ trong lòng đất. 
+ Sóng thần: 
° Sóng cao dữ dội. có chiều cao từ 20m đến 40m truyền theo chiẻ 
ngang có tốc độ từ 400Km đên §00Kmíh. 
° Do hiện tượng động đất hoặc núi lửa phun ngâm dưới đáy biểi 
đại dương gây ra. 
- Hậu quả của động đất. núi lửa. sóng thân: 
+ Gây ra nhiều thiệt hại khủng khiếp vẻ người và cơ sở vật chất, kh 
vực nó xây ra ở phạm vi hẹp hoặc rộng. 
+ Đặc biệt sóng thần tàn phá vùng biên mà nó đến. 
Câu 2: (3 điểm) Kể tên vài dạng địa hình Cacxtơ mà em biết ở Việt Nam. 
- Địa hình Caextơ xuất hiện liên quan tới sự lưu thông của nước tron 
đá để thâm nước, đễ hoà tan như đá vôi. thạch cao, 
- Do tác động của nước trên mặt, nước ngằm và khí Cacbonie. Tạo r 
địa hình Cácxtơ trên mặt đât và ở dưới sâu. 
- Địa hình Cacxtơ ở Việt Nam: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Phon 
nha- Kẻ bàng (Quảng Bình). Núi đá vôi Hà tiên (Kiên Giang), 


ĐÈ 26 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Khí áp thay đổi theo nguyên nhân nào? 


A. Theo độ cao B. Theo nhiệt độ 
C. Theo độ âm D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0.5 điểm) Càng lên cao không khí càng loàng. sức nén càng nhỏ, do đi 
A. Khí áp tăng B. Khí áp giảm 
C. Khí áp không thay đôi D. Ý A và B dúng 


Câu 3: (0.5 điểm) Nhiệt độ tăng, không khí nở ra. tỉ trọng giảm, khí á 
giảm. Đó là khí áp thay đôi: 


48 


A. Theo độ cao B. Theo nhiệt độ 


C. Theo độ âm D. Theo nhiệt độ và độ âm 
âu 4: (0.5 điểm) Khi nhiệt tăng. không khí nẻ ra. khi áp giảm thì? 
A. Tï trọng giảm B. Tỉ trọng tăng 
€. Tỉ trọng không thay đôi . _D.Ý A và B đúng 
âu 5: (0.5 điểm) Khí áp giảm. thì không khí chứa hơi nước như thế nào? 
A. Nhiều hơi nước B. Ít hơi nước 
C. Hơi nước trung bình D. Tuỳ thuộc hơi nước bốc hơi 
âu 6: (0.5 điểm) Không khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp như thế nào? 
A. Tăng B. Giảm 
€. Trung bình D. Tăng hoặc giảm 


„ Câu hỏi tự luận: 

âu 1: (4 điểm) Hãy trình bày sự hình thành và hoạt động của gió biển và 
ó đât. 

âu 2: (3 điểm) Hãy trình bày hoạt động của gió Tây ôn đới, gió mậu dịch, 
ó mùa, gió phơn? 


Đáp án và biểu điểm đề 26: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi ] 2 3 4 5 6 
Đáp án | D B B A A B 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Sự hình thành và hoạt động của gió biển và gió đất như sau: 
- Gió biển: : 
+ Ban ngày ở lục địa ven bờ đất hấp thụ nhiệt nhanh nên nóng hơn 
ặt nước ven biên. 
+ Nên ven bờ trên đất liền hình thành áp thấp, ven bờ trên mặt biển 
át hơn hình thành áp cao. 
L Gió thổi từ áp cao (ven biển) tới áp thấp (ven đất liền) 
- Gió đất: 
+ Ban đêm dất liền toả nhiệt nhanh mát hơn, nên hình thành áp cao, 
ìng nước biên ven bờ toả nhiệt chậm, nên hình thành áp thập. 
+ Gió thối từ áp cao (đất liền) tới áp thấp (ven biển) 


49 


Câu 2: (5 điềm) Các hoạt động của giỏ Tây ôn đới, gió mậu dịch, gió m 
và gió phơn như sau 
- Ció lầy ân đới 
+ Thôi từ khu áp cao cần nhiệt đời đến ấp thấp ôn đới 
+ Thỏi quanh năm. có mưa. độ âm rất cao, 
- Gió mậu địch: (còn set là Tín Phong) 
+ Thêi từ khu áp cao cận nhiệt đới vẻ xích đạo 
E Gió thôi đều quanh năm. nhìn chúng là khô 
- Tâu buồm huôn bán của người châu Âu đi trên biên ở những thế 
trước tận dụng đặc diễm này (nẻn gọi gió mậu dịch) 
- Ciió mùa: 
+ Gió thôi theo mùa 
+ Hướng giỏ hai mùa ngược chiêu nhau 
- Gió phơn: 
+ Khí hậu học gọi là phơn theo tên một loại gió từ núi Anpơ th 
xuống các thung lũng Thuy sĩ và nam Đức. 
- Gió khô nóng sinh ra chủ yêu do địa hình. 


ĐE 27 


I. Câu hoi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Khi gió lên cao 1200m. Thì nhiệt độ không khí giảm b 
nhiêu độ: 


A.-6.8C B.-7.0C C.-72"C D. -749C 
Câu 2: (0,5 điểm) Gió mùa thường có ở vùng nào? 
A. Vùng đới nóng B. Vùng đới lạnh 


C. Một số nơi thuộc vĩ độ trung bình D. Ý A và C đúng 
Câu 3: (0,5 diem) Ở độ cao Š Km. Khí áp giảm 2 lần so với mực nước biể 
Vậy cao 15 Km. Thì khí áp giảm là bao nhiều? 


A. 4 lần B.ó6 lần C. 8 lần D. 10 lần 
Câu 4: (0.5 điểm) Khi gió xuống thấp §00m thi nhiệt độ không khí là: 

A.-7,8C B.+7,8C C.+§C D. -8°C 
Câu 5: (0.5 điểm) Khu vực nào sau đây có giỏ mùa? 

A. Đông nam Á. Nam Á B. Đông Phi 

C. Đông Trung Quốc D. Các ý trên đúng 


Câu 6: (0.5 điểm) Gió tây ôn đới là loại gió phân bó như thê nào trên trái đấu 
A. Năm hai bên đường xích đạo 
B. Năm giữa sió mậu dịch và gió đông cực 


530 


C. Năm giữa vĩ độ 60” đến 900 

D. Các ý trên sai 
I. Câu hỏi tự luận: 
_âu I: (4 điểm) Tại sao ở nước ta có gió phơn Tây nam? 
3âu 2: (3 điểm) Nguyên nhân hình thành gió mùa 


Đáp án và biểu điểm đề 27: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 

GD Ï 2 t ậ 4 |] 5 1 
Đáp án | C D C LG TT - B_ |] 
I. Câu hỏi tự luận: 

”âu 1: (4 điểm) Gió phơn Tây nam ở nước ta: 

- Khoảng từ tháng 4 đến tháng 9. Gió từ vịnh Bengan có nguồn gốc 
sên, nóng ẩm. Thổi lên các cao nguyên và phía Tây Trường Sợn (Lào) 
sướng Tây Nam. Cứ lên cao 100m, giảm 0.6°C gây mưa. 

- Ở vùng đồng bằng Trung bộ lúc này là mùa khô, có những áp thấp 
âu. Nên hút gió Tây Nam xuông, cứ xuông 100m tăng Ï ”C xuống đến đồng 
xăng rất nóng. 

- Gió Phơn Tây nam khô nóng chủ yếu do địa hình. 

"âu 2: (3 điểm) Nguyên nhân hình thành gió mùa như sau: 

- Gió mùa là gió thôi theo mùa trong năm có hướng ngược chiều nhau 

~ Nguyên nhân hình thành gió mùa khá phức tạp, chủ yếu là do sự nóng 
ên hoặc lạnh đi không đều giữa lụo-địa và đại dương theo mùa, từ đó có sự 
hay đôi của các vùng khí áp cao và khí áp thâp ở lục địa và đại dương. 


ĐÈ 28 
. Câu hỏi trắc nghiệm: 


"âu 1: (0,5 điểm) Sương mù được hình thành trong điều kiện nào sau đây: 
A. Độ ẩm tương đối cao 
B. Khí quyền ổn định theo chiều thăng đứng. 
€C. Gió nhẹ 
D. Các ý trên đúng 
7âu 2: (0,5 điểm) Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến lượng mưa? 
A. Khí áp và Frông B. Gió và dòng biển 
€. Địa hình D. Các ý trên đúng 


5 


Câu 3: (0.5 điểm) Tại sao các cao áp cận chí tuyến thường có những hoan; 
mạc lớn? 

A. Vì không khí âm không bốc lên được 

B. Có gió thôi đi và không có gió thổi đến 

C. Ý A và B đúng 
-+ — D.ÝAvàBsai 
Câu 4: (0,5 điểm) Hơi nước ngưng tụ chủ yếu là do: 

A. Nhiệt độ không khí tăng, độ âm bảo hoà tăng 

B. Nhiệt độ không khí giảm. độ âm bảo hoà giảm 

C. Nhiệt độ không khí tăng, độ âm bảo hoà giảm 

D. Nhiệt độ không khí giảm. độ âm bảo hoà tăng 
Câu 5: (0,5 điểm) Trên trái đất khu vực nào có lượng mưa trung bình? 

A. Ôn đới B.Xíchđạo — C.Cực D. Chí tuyến 
Câu 6: (0,5 điểm) Ở hai bán cầu khu vực nằm giữa vĩ tuyến nào, mưa tất i 
hoặc không mưa? 

A. Giữa vĩ tuyến: 10” và 20” B. Giữa vĩ tuyến: 20” và 309 

C. Giữa vĩ tuyến: 30” và 40” D. Giữa vĩ tuyến: 40” và 500 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Vì sao miền ven Đại Tây dương của Tây bắc châu phi cùn 
năm ở vĩ độ như nước ta, nhưng lại có khí hậu nhiệt đới khô, còn ở nước t: 
lại có khí hậu nhiệt đới âm, mưa nhiêu? 

Câu 2: (3 điểm) Mây được hình thành trong những điều kiện nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 28: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi | 1 | 2 3X | 4 $ 6 
Đápán | D D € | 5 A K. ¡ 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 

- Tây bắc châu phi có khí hậu nhiệt đới khô vì nằm ở khu vực thường 
xuyên, chủ yếu là gió mậu dịch, ven bờ lại có dòng biển lạnh. 

- Nước ta nằm ở khu vực nhiệt đới ẳm, gió mùa nên mưa nhiều. 

- Vì vậy tuy nằm trên cùng vĩ độ mà 2 khu vực mưa khác nhau 


32 


Câu 2: (3 điểm) Mây được hình thành trong những điều kiện như sau: 

- Không khí càng lên cao càng lạnh, đến độ cao nào đó (tuỳ theo nhiệt 
độ) sẽ bảo hoà hơi nước. 

- Hơi nước ngưng đọng thành những hạt nước nhỏ, nhẹ 

- Các hạt nước tụ lại thành từng đám đó là mây 

- Có các loại mây từ thấp lên cao là Mây tầng tích, mây trung tích và 


mây tỉ. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Trên trái đất mưa nhiều nhất ở vùng nào? 

A. Vùng chí tuyến bắc B. Vùng xích đạo 

C. Vùng ôn đới D. Vùng gần hai cực Bắc và Nam 
Câu 2: (0.5 điểm) Nguyên nhân nào sau đây chứng tỏ vùng áp thấp thường 
là nơi có lượng mưa lớn: 

A. Do áp thấp hút gió và đây không khí ẩm lên cao sinh ra mây 

B. Do mây gặp nhiệt độ thấp ngưng thành giọt BE n ra mưa. 

C. Ý A và B đúng ¡ 


D. Ý A và B sai 
Câu 3: (0,5 điểm) Khi càng về hai cực Bắc và Nam thì lượng mưa như thế nào? 
A. Mưa tương đối ít B. Mưa trung bình 
C. Mưa nhiều D. Mưa ít nhất 
Câu 1: (0.5 điểm) Ở những sườn núi cao và đỉnh núi cao thường: 
A. Mưa nhiều B. Mưa rất nhiều 
€. Mưa trung bình D. Khô ráo 


Câu 5: (0,5 điểm) Tại sao Bắc và Nam bán cầu ở hai vùng ôn đới có lượng 
mưa trung bình. 

A. Áp cao 

B. Á› thấp có gió tây ôn đới từ biển thổi vào 

©. Áp thấp không có gió tây ôn đới từ biển thôi vàc. 

D. Đều có áp thấp và áp cao 
Câu 6: (0,5 điểm) Hai khu vực chí tuyến có lượng mưa ít là do áp cao, có tỉ 
lệ diện tích lục địa lớn: 

A. Đúng B. Sai 


353 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I1: (4 điểm) Hãy trình bày và giải thích phân bố lượng mưa theo vĩ độ? 
Câu 2: (3 điểm) “Tại sao cùng nằm ven bờ đại dương. Nhưng có nơi mưa 
nhiêu, nơi mưa ít? 


Đáp án và biểu điểm đề 29: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi | 1 | 2 Š | 4 5 
Đáp án II € D D B 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
- Sự phân bố lượng mưa trên trái đất không đều theo vĩ độ. 
- Khu v, xích đạo lượng mưa nhiều nhất do: 
+ Khí áp thấp. nhiệt độ cao 
+ Khu vực chủ yêu ià đại dương và rừng rậm âm ướt, nước bốc hơi mạnF 
- Hai khu vực chí tuyến mưa Ít: 
„ + Do khí áp cao 
+ Diện tích lục địa lớn 
- Hai khu vực ôn đởi mưa trung bình do: 
+ Khí áp thấp 
+ Có gió tây ôn đới từ biên thôi vào 
- Hai khu vực địa cực mưa ít nhất do: 
+ Khí áp cao 
+ Không khí lạnh nước không bốc hơi lên được. 
Câu 2: (3 điểm) Cùng năm ven bờ đại dương nhưng nơi có mưa nhêu và 
mưa ít như sau: 
- Mưa nhiều ven bờ đạt đương là do: 
+ Có dòng biển nóng đi qua. vì không khí trên dòng biển nóng chứa 
nhiều hơi nước. 
+ Gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa. 
- Mưa ít ven bờ đại dương là do: 
+ Có dòng biên lạnh đi qua ›} 
+ Vì không khí trên dòng biên lạnh hơi nước không bốc hơi lên được. 
+ Nên một số nơi mặc dù ven bờ đại dương nhưng vân là miền 
hoang mạc như: A-ta-ca-ma, Namip.... 


54 


ĐÈ 30 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


ìu 1;(0.5 điểm) Trong các yếu tô sau đây thì yếu tô nào gọi là t:o quyển? 
A. Nước trong các biên đại dương B. Nước trên lục địa 


C, Hơi nước trong khí quyên D. Các ý trên đúng 

ìu 2: (0.5 điểm) Chế độ nước sông Mêcông đều hoà hơn sông Hỗg là đo: 
A. Sông Mêcông nhiều nước B. Mưa nhiều 
C. Biển Hồ ở Cam-pu-chia D. Hệ thống kênh rạch dìx đặc 


ìu 3: (0.5 điểm) Vùng nào sau đây có nguồn tiếp nước chủ yêu la mưa? 

A. Vùng khí hậu nóng 

B. Vùng địa hình :hấp của miền khí hậu ôn đới 

C. Miễn ôn đới lạnh 

D. Ý A và B đúng 
ìu 4: (0.5 điểm) Nước sông chủ yếu do băng tan cung cải: ø những miễn 
4 đây? 

A. Miền ôn đới lạnh B. Miễn núi cao 

C. Miễn khí hậu nóng D. Ý A và B đúng 
ìu 5: (0.5 điểm) Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiêu. th! đieu hòa chế 
nước của sông chủ yêu là do: 

A. Nước mưa B. Nước ngàm 

C. Băng tuyết tan D. Các ý trên đủi ¡ 
iu 6: (0.5 điêm) Trên lục địa lượng nước ngầm nhiều hơi: tâ! ca nưcc của 
1ø, hồ, dâm, băng tuyết. 

A. Dúng B. Sai 


Câu hỏi tự luận: 
¡ú 1: (4 điểm) Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng den e É e9 nước sông. 
iu 2: (3 điểm) Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ du: c tông v dàu” Vì 
› trông ở dó. 

Đáp án và biểu điểm đề 30: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
XS TT |8 | 5 j # | 8 |. e | 
Đáp án - 4 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Nước sông nhiều hay ít, thời gian dài hay ngắn. Tuỳ thuộc vào sự ảr 
-hưởng của những nhân tô sau: 
- Các nhân tố: 
+ Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngằm. 
o Ở miền khí hậu nóng, nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu £ 
đới: Nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mua 
o Vùng đất, đá thắm nước nhiều, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước ngì 
oỞ miễn ôn đới lạnh các nơi sông bắt nguồn từ núi cao. Nguồn tiể 
nước chủ yêu là băng tan (vào mùa xuân) 
+ Địa thế, thực vật, hồ đầm. 
oĐịa thế: Ở miễn riúi nước sông chảy nhanh hơn đồng bằng 
oThực vật: điều hoà dòng chảy của sông, giảm lũ lụt l 
oHồ đầm: Nối với sông có tác dụng điều hoà chế độ nước sông. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Ở các lưu vực sông, rừng phòng hộ được trồng ở núi cao, thượr 
nguồn của các sông. 
- \ ì sao trồng ở đó là vì: điêu tiết nước cho các sông 
- Hạn chế lũ lụt ở vùng đồng bằng 
- Chống xói mòn đất ở miên núi vào mùa mưa 


ĐÈ 31 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Nước sông chảy nhanh hay chậm tuỳ thuộc và yếu ! 
nào sau đây? 


A. Độ đốc của sêng B. Bề ngang của lòng sôrg 
C. Lượng mưa khu vực sông D. Ý A và B đúng 
Câu 2: (0,5 điểm) Sông nào sau đây dài nhất thế giới? 
A. Sông Nin B. Sông Amadon 
C. Sông Vôn-ga D. Sông I-ê-xit-xây 


56 


Câu 3: (0.5 điểm) Hãy điền mũi tên thích hợp vào bảng sau đây: 


| TT — Tên sông Chiều dài 
I | A-ma-dôn A. 6685 Km 
2 |Nin B. 4102 Km 
3 | I-ê-nit-xây C. 6437 
D. 5860 


Câu 4: (0.5 điểm) Những sông nào sau đây chảy theo hướng Nam - Bắc? 
A. Sông Ni và sông I-ê-nít-xảy 
B. Sông Nin và sông Amadôn 
€. Sông I-¿.nít-xảy và sông Amadôn 
D. Tất cả đêu sai 
Câu 5: (0,5 điểm) Sông có lưu lượng nước trung bình lớn nhất thế giới là: 
A. Sông Nin B. Sông Amadôn 
€. Sông Vônga D. Sông l-ê-nít-xảy 
Câu 6: (0,5 điểm) Tốc độ dòng chảy: mạnh nhất theo mặt cắt ngang của 
sông là ở chỗ nào? 
A. Ö đáy sông 
B. Ở hai bên bờ sông 
€. Trên mặt nước 
D. Ở giữa dòng :âng và dưới mặt nước một ít 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Chứng minh nước trên mặt đất tuần hoàn theo vòng khép kín? 
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa chế độ nước 
sông và chế độ mưa. 


Đáp án và biểu điểm đề 31: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi l 2 3 4 BE 5 6 
Đẫp án D A |UC2/A3B| A | B D 


II. Câu Nỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
> Nước trên trái đât có 2 vòng tuần hoàn như sau: 
- Vòng tuần hoàn nhỏ: 
+ Nước biển bốc hơi tạo thành mây 


57 


+ Mây gặp lạnh rơi xuống tạo thành mưa 
+ Hết mưa nước lại bốc hơi 
- Vòng tuần hoàn lớn: 
+ Nước biên bốc hơi tạo thành mây 
+ Mây được gió đưa sâu vào lục địa. 
" Ở vùng vĩ độ thắp. núi thấp: mây gặp lạnh tao thành mưa. 
*Ở vùng vĩ độ cao: mây gặp lạnh thành băng tuyết. tuyết tan chảy ra 
sông ra biên. 
> Quá trình đó gọi là vòng tuần hoàn khép kin. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Chế độ nước sông và mưa có quan hệ với nhau như sau: 
+ Ở một nơi có một mùa mưa và một mùa khô 
+ Thì sông ngòi cũng có một mùa lũ và một mùa cạn 
- Vị dụ 1: 
+ Ở xích đạo: Lương mưa nhiều. mưa quanh năm. nên sông ngòi đầy 
nước quanh năm. 
+ Ở khu vực nhiệt đới gió mùa: Có mội mùa mưa và một mùa khô 
nên sông cũng có một mùa lũ và một mùa cạn 
- Ví dụ 2: Nước ta 
+ Ở phía bắc: Mưa nhiều vào các tháng: 6. 7. 8 thì các sông ơ vùng 
này cũng lũ cao vào những tháng đó. 
+ Ở ven biển Nam trung bộ: Mưa nhiều vảo các tháng 9, 10. I1 thì 
các sông ở vùng này cũng lũ cao vào những tháng đo. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Nguyên nliân nào sau đây gây ra song thần? 
A. Động đất ở đáy biển 
B. Núi lửa phun nuầm dưới đáy biển 
€. Do bão 
D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0.5 điểm) Sóng biên đạo động theo chiều nào? 


A. Chiều ngang B. Chiêu thắng đứng 
C. Ý A và B đúng D.Ý AvàB ai 

Câu 3: (0.5 điểm) Trong một tháng thuy triều lớn nhất vào thời kì nào? 
A. Trăng tròn B. Trăng tròn và trăng khuyết 


C. Trăng khuyết và không trăng D. Trăng tròn và không trăng 


58 


âu 4: (0.5 điểm) Trên đại dương các dòng biên nóng thường phát sinh ở 
tu vực nảo sau đây? 


A. Hai bên xích đạo B. Õ hai vùng cực 
C. Từ vĩ độ 300 đến 40” D. Ý A và B đúng 


âu 5: (0.5 điểm) Trong một năm thuỷ triều có hai ngày lớn nhất vào các 
¡ày nào sau đây? 


A. 21/3 và 23/9 B. 21⁄3 và 22/6 
€. 22/12 và 23/9 D. 22/6 và 22/12 
âu 6: (0.5 điểm) Sóng biên có vai trò gì sau đây? 
A. Phá vỡ đất. đá bờ biển B. Làm thay đôi địa hình bờ biên 


C. Vận chuyền cát. sỏi dọc bờ biển _D. Các ý trên đúng 
. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Hãy giải thích vị trí của mặt trăng so với trái đất và mặt trời 
tác ngày “Triêu cường” và các ngày "Triều kém". 
'âu 2: (3 điểm) Dựa vào kiến thức đã học và bản đồ tự nhiên Việt Nam. 


y cho biết vì sao mực nước lũ ở các sông ngòi Miễn Trung nước ta 
ường lên rất nhanh? 


Đáp án và biểu điểm đề 32: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


mẽ... 


_L 


Sâu hỏi 
Đáp á án 


. Câu hỏi tự luận: 
ìu 1: (4 điêm) 
- "Triều cường", thuỷ triều lớn nhất "Triều kém" thuỷ triều nhỏ nhất 
- Dao động của thuỷ triều khác nhau 
+ Triều cường là khi: 
e Mặt trăng, mặt trời, trái đất nằm thăng hàng 
& Ở trải đất thấy mặt trăng không trăng hoặc trăng tròn 
+ Triều kém là khi: 
® Mặt trăng. trái đất, mặt trời năm vuông góc 
« Ơ trái đất thấy mặt trăng, trăng khuyết 
ìu 2: (3 điểm) 
- Duyên Hải Miền Trung là vùng đất dài và hẹp 
- Lũ các sông Miễn trung thường lên nhanh vì các lí do sau: 
+ Miên trung nước ta có nhiều sông, nhưng các sông đều ngắn và dốc 
+ Do địa hình núi chạy đài theo chiều Bắc - Nam và sát biển 
+ Mưa khá tập trung. lượng mưa lớn, thời gian mưa ngắn 


39 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0,5 điểm) Dao động thuỷ triều nhỏ nhât là khi: Mặt trăng, Trái đá 
mặt trời năm như thế nào? 
A. Mặt trăng, Mật trời. Trái đất năm vuông góc 
B. Mặt trời, Mặt trăng, Trải đất năm thăng hàng 
C. Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất năm vòng cung 
D. Tắt cả đều sai 
Câu 2: (0,5 điểm) Khi ở trái đất thấy trăng khuyết thì dao động thuỷ triể 
như thế nào? 


A. Lớn nhất - B. Nhỏ nhất 
C. Trung bình D. Ý A và Bsai 
Câu 3: (0.5 điểm) Các dòng biền lạnh thường xuất phát ở vùng nào sau đây 
A. Khoảng vĩ tuyến 500-601 B. Khoảng vĩ tuyến 300-400 
€. Hai cực D. Khoảng vĩ tuyến 309-609 
Câu 4: lức điểm) Hãy điền mũi tên đúng vào bảng sau đây. 
' Viđộ Bắc Đại Tây dương Có -tòng biển nào 
. Bờ đông Đại tây dươn W 
Khoảng 60°B sắcGsdpsloslbondo- 4 li 


- Bờ tây Đại tây dương B: 


Khoảng 30°B . Bờ đông Đại tây dương A: 
n 
lớn . Bờ tây Đại tây đương B: 


A. Dòng biển nóng B. Dòng biên lạnh 
Câu 5: (0,5 điểm) Ở vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biển như từ 
nào? 
A. Các dòng biển cùng chiều 
B. Các dòng biên đổi chiều theo mùa 
C. Các đòng biển đôi chiều 
D. Ÿ A vàC đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Yếu tó nào sau đây làm thay đổi nhiệt độ của nước biển? 
A. Giảm dần theo độ sâu v 
B. Tuỳ theo mùa trong năm : 
C. Giảm dân từ vĩ đô thấp lên vĩ độ cao 
D. Các ý trên đúng 


60 


I. Câu hỏi tự luận: 

"âu 1: (4 điểm) Biên và đại dương có vai trò như thế nào đối với đời sống 
ủa con người? 

"âu 2: (3 điểm) Hãy nêu các dòng biên xuất phát và hướng chảy như thế nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 33: 


, Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi| 1 | 2 7 ] - 8 ] 3 g.) 
Đápán| A | B B_ |I⁄A2/B3/B4A| B ] 


I. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Biển và đại đương đối với đời sống con người có những vai 
'Ò sau: 
- Là nguồn cung cấp hơi nước vô tận cho khí quyền. 
- Là kho tài nguyên sinh vật phong phú, tài nguyên khoáng sản đa dạng 


- Là cầu nối liền các lục địa 
- Nguồn cung cấp năng lượng vô tận 
- Nơi nghỉ ngơi, an đưỡng, du lịch.... 
"âu 2: (3 điểm) Trên các đại dương có những dòng biển xuất phát và hướng 
hảy như sau: 
- Các dòng biển nóng xuất phát ở 2 bên xích đạo chảy về hướng tây 
ặp lục địa chuyên hướng chảy về xích đạo. 
- Các dòng biển lạnh xuất phát từ khoảng vĩ tuyến 30”- 40” chảy về 
ích đạo. - 
- Vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biển đồi chiều theo mùa 
- Các dòng biển nóng và lạnh đối xứng nhau qua bờ các đại dương. 


‹ 


, Câu hỏi trắc nghiệm: 
'âu 1: (0,5 điểm) Thổ nhưỡng quyển là lớp vật chất tơi xốp nằm trên bề 
xặt lục địa, tiệp xúc với yêu tô nào sau đây? 

B. Thạch quyển 


A. Khí quyển 
C. Sinh quyên : D. Các ý trên đúng - : 
:âu 2: (0,5 điểm) Thành phân vật chất của đất rất đa dạng. gồm có vật chất 


ào sau đây? 
A. Răn, lỏng B. Rắn, khí 
C. Lông, khí D. Rắn, lỏng, khí 
61 £ 


Cầu 3: (0.5 điểm) Yếu tỏ nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành đi 


A. Nhiệt B. Ẩm 
€. Lớp phủ thực vật D.Ý A và B dũng 
Câu 4: (0.5 điểm) Quá trình hình thành đất gồm có nhân tô nào sau đây? 
A. Đá mẹ, khí hậu. sinh vật B. Địa hình. thời gian 
€. Tác động của con người D. Các ý trên dũng 


Câu Š§: (0.5 điểm) Ở vùng núi cao đo nhiệt độ thấp, nên quá trình hình thàn 
đât như thẻ nào? 


A. Chậm B. Nhanh 

C. Rất nhanh D. Ý B và C đúng 
Câu 6: (0.5 điểm) Hình thành đất gồm có quá trình nào sau đây? 

A. Phong hoá đá B. Hình thành vật chất 

C. Di chuyên vật chất trong đất D. Các ý trên đúng 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Đất là gì? Nêu đặc trưng cơ bản của đất. 

Câu 2: (3 điểm) Trình bày tóm tắt vai trò của từng nhân tố trong quá trìn 
hình thành đât. 


Đáp án và biểu điểm đề 34: 
1. Câu hói trắc nghiệm: . _ _“. 
G61 TT | 2 [ 3 | 3 | 5 | 6 
Đápán | D b | #8 | Ð |) Ã D 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
- Đất là gì? Đất là lớp vật chất tơi xóp ở bẻ mặt lục địa. 
- Đất có các đặc trưng cơ bản như sau: 
+ Độ phì (không thành phân tự nhiên nào khác có thê có được) 
+ Là tâm gương phản chiêu môi trường tự nhiên. 
+ Là sản phẩm tương hồ giữa các thành phần vô cơ và hữu cơ thôn 
qua đại tuần hoàn địa chất và tiểu tuần hoàn sinh vật. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Các nhân tô hình thành đất gòm có: Đá mẹ. khí hậu, sinh vật, đị 
hình. thời gian và con người. 
- Vai trò của từng nhân tố: 
+ Đá mẹ: Cung cấp vật chất vô cơ cho đất 


62 


+ Khí hậu: Nhiệt và âm ảnh hưởng trực tiếp hình thành đất 
+ Sinh vật: 
® Thực vậLcung cấp vật chất hữu cơ 
s Động vật sông trong đất góp phân biên đỏi tính chất đất 
+ Địa hình: Nủi cao, đốc. hay bằng phăng ảnh hưởng hình thành đất 
thậm hay nhanh. 
+ Thời gian: Tác động của các yếu tô hình thành đất dài hay ngắn 
+ Con người: Trong sản xuất nông nghiẹp. lâm nghiệp, làm thay đôi 
tỉnh chât đât. 


ĐÈ 35 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Giới hạn của sinh quyên gồm có phần nào sau dây? 
A. Thuy quyên 
B. Phản thấp của khí quyên 
C. Lớp phú thỏ nhưỡng. lớp vỏ phong hoá 
D. Các ý trên đúng 


Câu 2: (0.5 điểm) Khí hậu có ảnh hưởng sù 0092 giax day sdd đến sự phát triển 
và phân bó sinh vật (điền vào chỗ trống) 

A. Gián tiếp B. Trực tiếp 

€. Không ảnh hưởng D. Vừa trực tiếp và gián tiếp 


Câu 3: (0,5 điểm) Yếu tỗ nào sau đây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển 
và phân bỏ của sinh vật? 

A. Nhiệt độ B. Nước và độ âm không khí 

C. Ánh sáng D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0.5 điểm) Yếu tó địa hình nào sau đây có ảnh hưởng đến sự phân bố 
sua sinh vật 


A. Độ cao đ'a hình B. Hướng sườn núi 
€. Độ dốc địa hình D. Các ý trên đúng 


Câu §: (0.5 điểm) Nhân tó sinh học nào sau đây quyết định nhất sự phân bố 
và phát triên của động vật? 

A. Nguồn thức ăn B. Diện tích tự nhiên 

Œ. Khí hậu D. Dạng địa hình 
Câu 6: (0,5 điểm) Giới hạn phân bố của yếu tố nào lại quyết định giới hạn 
của sinh quyền? 


A. Phân bố khí hậu B. Phân bố sinh vật 
C. Nguồn nước D. Các ý trên sai 


63 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Sinh quyền là gi? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bệ 
chiều dày của sinh quyền không? Tại sao? 

Câu 2: (3 điểm) Khái quát các nhân tổ ảnh hưởng đến sự phát triển và phân 
bô của sinh vật? 


Đáp án và biểu điểm đề 35: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Sinh quyển là một quyền của trái đất. Trong đó có toàn bộ sinh vật 
sinh sống, chiều dày của sinh quyên tuỳ thuộc giới hạn phân bó sinh vật. 
- Sinh vật: 
+ Không phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyên 
+ Mà chỉ tập trung vào nơi có thực vật mọc dày khoảng vài chục mắt 
ở phía trên và dưới bể mặt đất. 
- Tại sao? Vì mỗi sinh vật cần thích nghi với các điều kiện phát triển 
khác nhau. 
Câu 2ï (3 điểm) 
- Sinh vật phát triển và phân bó tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố ảnh hưởng 
khác nhau. 
- Cụ thể: : 
+ Khí hậu: Ảnh hưởng trực tiếp thông qua nhiệt độ. độ ảm không 
khí, nước và ánh sáng. 
+ Đất: Với các đặc tính lí, hoá, độ phì của đất ảnh hưởng phát triển. 
phân bố thực vật.. 
+ Địa hình: Độ cao, hướng sườn 
+ Sinh vật: Vùng nào có thực vật phong phú thì động vật cũng phong 
phú, đa dạng và ngược lại... 
+ Con người: Làm thay đổi cây tròng, vật nuôi và phạm vi phân bố 
sinh vật. 


64 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
âu I. (0.5 điềm) Trong một vùng rộng lớn, có toàn bộ các loại thực vật 
tác nhau chung sông thì được gọi là? 


A. Tham thực vật B. Thảm sinh vật 
€. Tham sinh vật và thực vật D. Các ý trên sai 
âu 2: (0.5 điêm) Sinh vật và đất được phân bồ tùy thuộc yếu tố nào sau đây? 
A. Theo vĩ độ B. Theo độ cao 
€. Theo khí hậu D. Các ý trên đúng 


âu 3: (0.5 điểm) Sự thay đổi của thực vật và đất theo độ cao tuỳ thuộc vào 
khác nhau về: : 
A. Vẻ nhiệt độ 
B. Vẻ độ âm 
C. Vẻ nhiệt và âm 
D. Tuy thuộc tác động của con người 
âu 4: (0.5 điểm) Nhóm đất Ferelít thường có ở kiêu khí hậu chính nào sau 
y2 
A. Ôn đởi lục địa 
B. Xích đạo và nhiệt đới gió mùa 
C. Ôn đới hải dương 
D. Cận nhiệt lục địa 
âu 5: (0.5 điểm) Kiêu khí hậu cận cực lục địa thường có nhóm đất chính nào? 
A. Dất tài nguyên B. Đất nâu và xám 
C. Đất đen D. Đắt đỏ nâu và đỏ vàng 
âu 6: (0.5 điểm) Rừng nhiệt đới âm, rừng xích đạo thường có ở môi 
rờng địa lí nào? 
A. Đới nóng B. Đới lạnh 
€, Đới ôn hoà d. Cận nhiệt gió mùa 


. Câu hỏi tự luận: 

âu I: (4 điểm) Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm 
ực vật và đất theo vĩ độ? 

âu 2: (3 điềm) Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và 
Wt theo độ cao là gì? 


65 


Đáp án và biểu điểm đề 36: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi 1 2 3 4 § 6 
| Đápám |  A H1) £ B A A 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Các kiểu thảm thực vật và đất được phân bố theo vĩ độ khác nhau l 
do các nguyên nhân sau: 
+ Phân bố các thảm thực vật phụ thuộc nhiều vào khí hậu (chủ yếu 
nhiệt và âm) nhiệt, ẩm lại thay đổi theo vĩ độ. 
+ Đất chịu tác động mạnh mẽ cua khí hậu và sinh vật nên phân b 
cũng khác nhau theo vĩ độ. 
- Vậy tương ứng các kiêu khí hậu sẽ có các kiểu thám thực vật và đi 
khác nhau. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Các vành đai thực vật và đất được phân bố theo độ cao khác nhau Ì 
do các nguyên nhân sau: 
+ Ở miền núi càng lên cao nhiệt độ và không khí càng giảm, còn đ 
ẩm không khí lại tăng lên đến một độ cao nào đó mới giảm. 
+ Đất cũng chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và sinh vật. 
- Chính sự khác nhau về nhiệt và âm tạo nên sự thay đổi của vành đ: 
thực vật và đất theo độ cao. 


` CHƯƠNG IV 
MỘT SÓ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
âu 1: (0,5 điểm) Lớp vỏ địa lí gồm những quyên nào sau đây? 


A. Khí quyền, thạch quyển B. Thuỷ quyền, sinh quyền 
C. Thổ nhưởng quyền D. Các ý trên đúng 
âu 2: (0,5 điểm) Vật chất nào cấu tạo của vỏ địa lí? 
A. Vật chất rắn, lỏng B. Chủ yếu là vật chất rắn 
C. Vật chất rắn, khí D. Vật chất rắn, lỏng, khí 
âu 3: (0,5 điểm) Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảng bao nhiêu Km? 
A. Từ 30 đến 35 Km B. Từ 20 đến 25 Km 
C. Từ 35 đến 40 Km D. Từ 40 đến 45 Km 


âu 4: (0,5 điểm) Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí được tính từ tầng nào sau 
iy? 


A. Tầng giữa . B. Tầng đối lưu 
C. Dưới của lớp Ô-dôn D. Tầng I-on 
âu 5: (0,5 điểm) Hãy điền mũi tên thích hợp vào bảng sau? 
Lớp vỏ Cấu trúc 
1. Vỏ địa lí A. Ít phức tạp vì chủ yếu là đá 
2. Vỏ trái đất B. Phức tạp do tác động qua lại của các quyền 


âu 6: (0,5 điểm) Chiều dày của vỏ irái đất ở đại dương khoảng bao nhiêu Km? 
A.+S5—> 10Km B.+ 10 —> 15Km 
C.+ 15 > 20Km D.+1725Km 


„ Câu hỏi tự luận: 

âu 1: (4 điểm) Phân biệt lớp vỏ địa lí và lớp vỏ trái đất (chiều dày, vị trí 
ới hạn, cấu trúc, cấu tạo). 

âu 2: (3 điểm) Nêu khái niệm của vỏ địa lí và vỏ trái đất. 


67 


Đáp án và biểu điểm đề 37: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: „ 


Câu hỏi 4 


| s 


. 


Đáp án 


| c | 1/A.2/B 


II. Câu hỏi tự luận: 


Câu 1: (4 điểm) Sự khác biệt của lớp vỏ địa lí và vỏ trái đất được thể hiện 


các điểm chính sau đây: 


Tiêu chí Vỏ địa lí 


Võ trái đất 


- Ở lục địa: khoảng 2Š Km 


LÀ 
CUbadse ~ Ở đại dương: Khoảng 35 Km 


- Từ 20 đến 70 Km 
- Từ 5 đến 10 Km 


+ 


Gồm thuỷ quyền, sinh quyền. 
tầng đối lưu và phần dưới lớp 
Ôdôn. thỏ nhưởng quyên và 
lớp vỏ phong hoá. 

Vật chát: Rắn, lỏng, khí 

Phức tạp do tác động qua lại 
của các quyên 


Tầng trên của thạch 


Vị trí giới hạn kuảo 


Cấu tạo | Vật chất răn 


Ít phức tạp vì chủ yếu Ì 


Cấu trúc đá 


Câu 2: (3 điểm) 

- Vỏ địa lí là: Là lớp bề mặt của trái đất, ở đó có sự xâm nhập và t¿ 
động lẫn nhau của các thành phần và vật chất giữa các quyền (khí quyẻi 
thạch quyền, thuỷ quyên, sinh quyền và thỏ những quyền) 

- Vỏ trái đất là: Lớp vỏ cứng ngoài cùng của trái đất. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 đểm) Nằm giữa hai đường thăng nhiệt năm + 20°C của hai bá 
cầu (khoảng: 30°VB-30°VN) là vòng đai nào? 

A. Hai vòng đại ôn hoà 

€. Hai vòng đai băng giá - 


B. Vòng đai nóng 
D. Hai vòng đai lạnh 


68 


âu 2: (0,5 điểm) Qui luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành 
nân địa lí từ vĩ độ nào? 
A. Từ cực về xích đạo B. Từ xích đạo đến cực 
C. Từ Tây đến Đông địa cầu D. Từ Đông đến Tây địa cầu 
âu 3: (0.5 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành quy luật địa đới? 
A. Do dạng hình cầu của trái đất 
B. Do bức xạ mặt trời 
C. Do nguồn nhiệt chủ yếu của trái đất 
D. Ý A và B đúng 
âu 4: (0,5 điểm) Hai vòng đại băng giá vĩnh cửu bao quanh cực có nhiệt 
3 quanh năm là: 
A. Đều dưới 0C B. Đều dưới +5°C 
C. Nhiệt độ +5°C -› 7C D. Các ý trên sai 
'âu §: (0.5 điểm) Nguyên nhân nào sau-đây hình thành các đới khí hậu? 
A. Bức xạ mặt trời 
B. Hoàn lưu khí quyên 
C. Mặt đệm 
D. Các ý trên đúng 
'âu 6: (0,5 điểm) Quy luật đai cao được tạo nên là do nguyên nhân nào sau đây? 
`A.Do giảm nhanh nhiệt độ theo độ cao 
B. Do thay đổi về độ âm 
C. Thay đổi lượng mưa ở miền núi 
D. Các ý trên đúng 
[. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Quy luật đai cao và quy luật địa ô giống nhau và khác nhau 
những điềm nào? 
'âu 2: (3 điểm) Hãy nêu khái niệm của quy luật đai cao và quy luật địa ô. 


Đáp án và biểu điểm đề 38: 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 
Đáp án B 


69 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Sự giống nhau và khác nhau của quy luật đai cao và qt 
luật địa ô là: : 
- Giống nhau: Hai quy luật này đều thuộc quy luật phi địa đới 
- Khác nhau: 
+ Về nguyên nhân: 

* Quy luật đai cao: Do giảm nhiệt độ theo độ cao cùng với sự th¿ 
đổi về lượng mưa và độ âm ở miền núi. 

s Quy luật địa ô: Do sự phân bố đất liền, biển, đại dương. cùng v‹ 
các dãy núi cao chạy theo hướng kinh tuyên đã gây ra khí hậu phí 
hoá từ Đông sang Tây càng vào sâu lục địa thì tính chất lục địa ct 
khí hậu càng tăng. 

+ Về sự biểu hiện của quy luật: 
s Quy luật đai cao: phân bố các vành đai đất và thực vật theo độ cao 
s Quy luật địa ô: Sự thay đổi các kiều thảm thực vật theo kinh độ 
+ Về sự phân bố: 
s Quy luật đai cao: có ở tất cả các châu lục. 
s Quy luật địa ô: Chỉ thể hiện rỏ ở châu Mĩ và lục địa Ôtrâylia. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Khái niệm: Quy luật đai cao là sự thay đổi có quy luật của các thàr 
phần tự nhiên theo độ cao địa hình. 
- Khái niệm: Quy luật địa ô là sự thay đổi có quy luật của các thàr 
phần tự nhiên và cảnh quan theo kinh độ. 


T0 


PHÁN HAI 
ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI 


CHƯƠNG V 
ĐỊA LÍ DÂN CƯ 


L. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Theo thống kê năm 2005 thì dân số thế giới là bao nhiêu 
triệu người? 

A. Có 6477 triệu người B. Có 674? triệu người 

C. Có 7467 triệu người D. Có 4677 triệu người 
Câu 2: (0.5 điểm) Hiện nay trên thế giới thì bao nhiêu quốc gia có số dân 
trên 100 triệu người? 

A. 10 quốc gia B. I1 quốc gia 

C. 12 quốc gia D. 13 quốc gia 
Câu 3: (0.5 điểm) Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia có số 
dân hơn 100 triệu người nằm ở châu lục nào? 

A. Châu Âu B. Châu Á 

C. Châu Á và châu Âu D. Châu Mĩ 
Câu 4: (0.5 điểm) Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu người. Tỉ suất 
sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu? 

A. 126 triệu người B. 132 triệu người 

€. 136 triệu người D. 140 triệu người 
Câu 5: (0.5 điểm) Động lực chính làm tăng đân số trên thế giới là động lực 
nào? 

A. Gia tăng cơ học B. Gia tăng tự nhiên 

C. Ý A và B sai D. Ý A và B đúng 
Câu 6: (0.5 điểm) Năm 2005 dân số thế giới là 6477 triệu người. Tỉ suất tử 
thô là 9%. Vậy sô người chêt là bao nhiêu? 

A. 52,4 triệu người B. 56,4 triệu người 

€. 58,2 triệu người D. 62,4 triệu người 


7TI 


HI. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Giả sử t¡ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và 
không đổi trong thời ki 1995-2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết qu& 
dân số Án Độ theo mẫu sau đây: 


Năm _ 199 1997 j 1998 | 1999 | 2000 
Dân số (Triệu người) , 975 


Câu 2: (3 điểm) Phâh biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng cơ học. 


Đáp án và biểu điểm đề 39: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
r ] 5š kế SH 3 
| _€ B € 


Câu hỏi 1 | 2 
Lai BE: 
II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) 


- Cách tính: * 
+ Năm 1998: Dân số 975 triệu = 100% 


œịỊ‹»› 


: : 2x975 
‡ Tính tỉ suất gia tăng tự nhiên : 2%= T8 


= 19,5 triệu người 
+ Lấy dân số từng năm trừ hoặc cộng với tỉ suất gia tăng tự nhiên 

- Sau năm 1998 thì cộng cho: 19,5 triệu người 

- Trước năm 1998 thì trừ cho: 19,5 triệu người 


—_ -Kếtquả: nh 
Năm 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2006 
Dân số (Triệu người) | 916.5 | 955.5 | 975 994.5 | 1014 


Câu 2: (3 điểm) 
.~ Gia tăng dân số tự nhiên: Là sự biến động dân só trên thế giới (tăng 
lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định sinh đẻ và tử vong. 
Công thức tính: Tg = § - T 
- Gia tăng cơ học: Bao gồm hai bộ phận xuất cư và nhập cư, sự chênh 
lệch giữa số người xuất cư và nhập cư gọi là gia tăng cơ học. 
Công thức tính G = hàn Lộ 
Dtb 
+N: Là số người xuất cư trong năm 
+ X: Số người nhập cư trong năm 
+ Dtb: Dân số trung bình năm 


T72 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


'âu 1: (0.5 điểm) Thể giới đân số năm 2005: 21%g - 9%¿ = 12%; vậy 12% 
Lø? 

A. Tỉ suất sinh thô -_B, Tỉ suất từ thô 

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên _D. Ý A và B đúng 
'âu 2: (0.5 điểm) Gia tăng cơ học được thê hiện yếu tố nào sau đây? 

A. Tăng dân số thế giới B. Tăng khu vực này 

C. Giảm khu vực khác D. Ý BvàC đúng 
'âu 3: (0.5 điểm) Yếu tố nào sau đây tác động đến tỉ suất sinh? 

A. Tự nhiên - sinh học 

B. Phong tục tập quán, tâm lí xã hội 

C. Sự phát triển kinh tế - xã hội 

D. Các ý trên đúng 
'âu 4: (0.5 điểm) Nhìn chung tỉ suất tử thô của dân số thế giới là: 

A. Trung bình B. Giảm 

€. Tăng D. Tăng nhanh 
'âu 5: (0.5 điểm) Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu người sinh 21%, 
r 9%. Vậy dân số tăng là bao nhiêu? 

A. 67.6 triệu người B. 76,7 triệu người 

€. 77,8 triệu người D. 78,7 triệu người 
'âu 6: (0,5 điểm) Năm 2005 thế giới có 11 quốc gia dân số vượt quá 100 
iệu người mỗi nước chiếm bao nhiêu % dân số thế giới? 

A. Chiếm 51% B. Chiếm 57% 

C. Chiếm 61% - D. Tất cả sai 


I. Câu hỏi tự luận: 

'âu 1: (4 điểm) Tỉ suất tử thô của dân số thế giới chịu tác động của những 
hân tô nào? 

âu 2: (3 điểm) Phân tích tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng dân só? 


T3 


Đáp án và biểu điểm đề 40: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
[ Câu hỏi X |} ø 13 | # J] 5 xi 
Đáp án _ K-: b | 5B | € € 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Tỉ suất tử thô của dân số thế giới tác động của những nhí 
tô sau đây: 
- Mức sống dân cư 


- Trình độ y tế, vệ sinh phòng bệnh 

- Môi trường sống của con người 

~- Cơ cầu dân số (nhất là cơ cầu độ tuổi) 

- Chiến tranh và các tệ nạn xã hội 
Câu 2: (3 điểm) 

« Tỉ suất gia tăng dân số là so sánh dân số của hai thời kì gồm gia tăr 
Nự nhiên và gia tăng cơ học. 

- Trên phạm vi toàn thế giới tốc độ gia tăng dân số chủ yếu phụ thui 
gia tăng tự nhiên 

- Trong từng nước, từng vùng, tốc độ gia tăng dân số ° phụ thuộc vào bi 
tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I1: (0,5 điểm) Loại cơ cấu dân số nào chủ yếu được sử dụng nhiều tror 
dân số học? 
A. Cơ cấu theo độ tuôi và theo giới B. Cơ cấu theo lao động 
C. Cơ cấu theo trình độ vănhoá  D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0,5 điểm) Cơ cầu dân số gồm có cơ cầu sinh học và cơ cầu xã hội. 
A. Đúng B. Sai 
Câu 3: (0,5 điểm) Cơ cấu dân số theo tuôi có ý nghĩa gì sau đây? 
A. Tổng hợp tình hình sinh, tử 
B. Tuổi thọ, khả năng phát triển dân số 
C. Nguồn lao động của một quốc gia 
D. Các ý trên đúng 


714 


Câu 4: (0.5 điểm) Dân số Việt Nam năm 2004 là 82,07 triệu người trong đó 
nam là: 40.33 triệu người. Vậy tỉ sô giới tính nam là bao nhiêu %/100 nữ? 
A.95.4% B. 96.6% C. 97.3% D. 97.8% 
Câu 5: (0,5 điểm) Dân số Việt Nam năm 2004 là 82.07 triệu người. Trong 
đó nam là: 40.33 triệu người. Vậy tỉ lệ nam trong tông sô dân là bao nhiêu? 
A.47.13% B. 48,25% C. 49.14 % D. 49.32% 
Câu 6: (0.5 điểm) Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những người 
nào sau đây? 
A. Người có việc làm ổn định 
B. Người có việc làm tạm thời 
C. Người có nhu câu lao động nhưng chưa có việc làm 
D. Các ý trên đúng 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I: (4 điểm) Nêu các loại cơ cấu dân số chủ yếu và ý nghĩa của từng loại. 
Câu 2: (3 điểm) Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính 
và độ tuôi là quan trọng nhật trong sự phát triên kinh tê - xã hội của một 
quốc gia? 


Đáp án và biểu điểm đề 41: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


IeLsLLzL++Le+x] 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Có bốn loại cơ cấu dân số chủ yếu và ý nghĩa là: 
- Theo giới:Ý nghĩa: 
+ Yếu tổ sinh học, xã hội vị thế 
+ Vai trò, quyền lợi, trách nhiệm giữa nam và nữ. 
- Theo tuổi: Ý nghĩa: 
+ Tổng hợp tình hình sinh, tử, tuổi thọ 
+ Khả năng phát triển dân số 
+ Nguồn lao động của một quốc gia 
- Theo lao động: Ý nghĩa: 
+ Phân bố lao động theo các khu vực kinh tế 
+ Tạo thêm việc làm cho người lao động 


T5 


- Theo trình độ văn hoá: Ý nghĩa: 
+ Đánh giá chât lượng cuộc sống 
+ Nâng cao năng suất iao động. chất lượng sản phâm 
Câu 2: (3 điểm) 
- Sự phát triển kinh tế - xã hội một quốc gia tuỷ thuộc vào nhiều yếu 
tô khác nhau. e 


- Trong cơ cấu dân số thì có CƠ cấu theo giới và theo độ tuôi là quan 
trọng nhất trong Sự phát triên kinh tế - xã hội của một quốc gia vì: 
+ Cơ cấu đân số theo giới: Là chú ý yếu tô sinh học, mà còn quan tâm 
khía cạnh xã hội như: Vị thế. vai trò. quyền lợi. trách nhiệm của nam và nữ. 
+ Cơ cấu dân số theo độ tuổi: Là tông hợp được tình hình sinh, tử, 
tuổi thọ, khả năng phát triên dân số, nguồn lao động của một quốc gia. 


ĐỀ 42 
I. Câu hói trắc nghiệm: 


Câu I1: (0.5 điểm) Công thức nào sau đây đề tính mật độ dân số trung bình. 


Â..M:Z B. w.Š. 
S D 
C.M=SxD D.M=S+D 


( §: Số dân, D: Diện tích) 

Câu 2: (0,5 điểm) Đặc điểm cơ bản nào sau đây của phân bố dân cư? 

A. Phân bố dân cư không đều trong không gian 

B. Phân bố dân cư không đều theo thời gian 

C. Ý A và B đúng 

D. Ý A và B sai 
Câu 3: (0.5 điểm) Nguyễn nhân nào sau đây quyết định nhất đến phân bố 
dân cư? 

A. Điều kiện tự nhiên 

B. Lịch sử khai thác lãnh thổ 

€. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất nền kinh tế 

D. Chuyển cư 
Câu 4: (0,5 điểm) Do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, hình thức quần cư 
nông thôn ngày nay có thay đôi nào sau đây? 

A. Thay đổi về chức năng B. Thay đồi về cầu trúc 

€. Thay đổi về hướng phát triển — D. Các ý trên đúng 


76 


Câu §: (0.5 điểm) Diện tích các châu lục trên thế giới hiện nay là bao nhiêu? 

A. 125.6 triệu Km” B. 135.6 triệu Km” 

C. 152.6 triệu KmẺ D. 153.6 triệu Km” 
Câu 6: (0.5 điểm) Theo thông kẻ năm 2005 thì mật độ dân số trung bình thể 
siới là? 

A. 38 người/Km” B. 48 người/ Km” 

€. 83 người/ Km” D. 58 người/ Km” 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điêm) Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay, 
hững nhân tô nào ảnh hưởng đến sự phân bố đó? 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày sự khác nhau cơ bản giữa hai loại quần cư thành 
hị và nông thôn (về đặc điểm, về chức năng). 
Đáp án và biểu điển đề 42: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi | 1 | 8 | s 6 
Đáp án B | 


t3 
G3 


Ệ 
: 
Ẵ 


II. Câu hỏi tự luận: 
câu 1: (4 điểm) 
- Phân bồ dân cư trên thế giới hiện nay có những đặc điểm sau: 
+ Phân bố dân cư không đều trong không gian. 
+ Biến động vẻ phân bố dân cư theo thời gian. 
- Có những nhân tô ảnh hưởng đến phân bó dân cư là: 
† Phân bố dân cư là hiện tượng xã hội có tính qui luật do tác động 
:ác nhân tô. 
+ Cụ thể: 
« Sự phát triển của lực lượng sản xuất 
s Tính chất của nên kinh tế 
e Điều kiện tự nhiên 
e Lịch sử khai thác lãnh thỗ 
e Chuyển cư.... 


Sửi 


Câu 2: (3 điểm) 


Loại hình 


Quản cư nông thôn _ |2 


Quân cư thành thi 


- Xuất hiện sớm, phân tán 
trong không gian. 
- Hoạt động nông nghiệp 


- Phát triển từ các điểm 
quân cư nông thôn. 
- Tập trung dân cư với mật 


tr 
nu là chủ yếu. độ cao. 
- Hoạt động phi nông 
nghiệp là chủ yêu. 
- Nông nghiệp: Trồng trọt. |- Công nghiệp 
chăn nuôi, rừng. - Du lịch, dịch vụ, đầu mối 
Chức năng - Phi nông nghiệp: Tiêu | giao thông. 


thủ công nghiệp. 
- Hồn hợp: Nông nghiệp 
và tiêu thư công nghiệp. 


- Trung tâm kinh tế hành 
chính - chính trị, văn hoá, 
¡ thương mại - dịch vụ. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0,5 điểm) Năm 2005. tỉ trọng phân bó dân cư ở châu lục nào cao nhất? 


A. Châu Mĩ + B.Châu Á 
C. Châu Âu D. Châu Phi 

Câu 2: (0,5 điểm) Tì trọng phân bó dân cư 2005 thì châu lục nào thấp nhất? 
A. Châu Phi B. Châu đại dương 


C. Châu Âu D. Châu Mĩ 
Câu 3: (0,5 điểm) Tỉ trọng phân bố dân cư năm 2005 ở thành thị là bao 
nhiêu %2? 
A. 48% B. 50% C. 52% D. 54% 
Câu 4: (0,5 điểm) Châu lục nào sau đây có mật đô dân số thấp hơn mật độ 
dân số trung bình của thế giới? 
A. Châu Mĩ - Châu Phi B. Châu Âu (kể cả Liên bang Nga 
C. Châu Á (trừ liên bang Nga) D. Ý A và B đúng 
Câu 5: (0,5 điểm) Sự phân bó dân cư là một hiện tượng xã hội không có 
tính quy luật. 


A. Đúng B. Sai 


78 


-âu 6: (0. 3 điểm) Hãy điền mũi tên thích hợp bản sau: 


Châu lục Mật độ dân cư năm 2005 
(làm tròn số) 
1. Châu Mĩ + lã& T2 người/KmỶ 
2. Châu Phi B. 32 người/Kmˆ 
3. Châu Á (trừ liên bang Nga) C. 30 người/Km” 


4. Châu Âu (kẻ cả liên bang Nga) 


I. Câu hỏi tự luận: 

7âu 1: (4 điểm) Hãy nêu những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của quá 
rình đô thị hoá? 

"âu 2: (3 điểm) Quá trình đô thị hoá được thể hiện ở những đặc điểm nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 43: 
. Câu hỏi trắc nghiệm: 


_.''.. 


I. Câu hỏi tự luận: 
3âu I: (4 điểm) 
- Ảnh hưởng tích cực của đô thị hoá như sau: 
+ Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
+ Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 
+ Làm thay đổi phân bố dân cư và lao động 
L Thay đổi quá trình sinh và tử,.. 
- Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hoá như sau: (Nếu đô thị hoá không 
uất phát từ công nghiệp hoá) 
+ Chuyển cư ô ạt từ nông thôn ra thành thị làm cho nông thôn thiếu 
ực lượng lao động. 
+ Ở thành phô thiếu việc làm, điều kiện sinh hoạt khó khăn. 
+ Môi trường thành phố ô nhiễm 
+ Nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội 
"âu 2: (3 điểm) Quá trình đô thị hoá được thẻ hiện ba đặc điểm sau đây: 
- Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh 
- Dân cư tập trung vào các thành phó lớn và cực lớn 
- Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị. 


79 


CHƯƠNG VI 
CƠ CÁU NÊN KINH TÉ 


ĐÈ 44 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Dựa vào tính chất nào sau đây để phân loại nguồn lực? 

A. Tính sản xuất của vật chất B. Tính chỉnh trị - xã hội 

C.Ý A và B đúng D.Ý A và BR sai 
Câu 2: (0.5 điểm) Căn cứ vào nguồn góc . có thê phân loại nguồn lực nàc 
sau đây? 

A. Vị trí địa lí B. Tài nguyên thiên nhiên 

€. Kinh tế - xã hội D. Các ý trên đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Đê phân biệt nội lực và ngoại lực thì cần căn cứ vào yếu 
tổ nào? 

A. Căn cứ vào phạm vi lãnh thô 

B. Căn cứ vào nguồn góc 

C. Dựa vào tính sản xuất của vật chất 

D. Tính chính trị - xã hội 
Câu 4: (0.5 điểm) Việc trao dõi, tiếp cận cùng phát triển giữa các vùng 
trong một nước, các nước. là vai trò của nguồn lực? 

A. Vị trí địa lí B. Tài nguyên thiên nhiên 

C. Kinh tế - xã hội D. Lực lượng lao động 
Câu 5: (0.5 điểm) Vốn là nguồn lực đề phát triển kinh tế - xã hội. nhất là 
các nước đang phát triên. Vậy vốn có vai trò gì? 

A.Là yêu tố đầu vào cho sản xuất 

B. Là kết quả đầu ra cho quá trình sản xuất 

€ Là dộng lực phát triển một nước 

DC€CSX trên đúng 
Câu 6: (0iêm) Đất. biển. khoáng sản, khí hậu, sinh xật là loại tài nguyên 
của yếu tố nào? 


A. Vị trí địa lí B. Tự nhiên 
C. Vị trí địa lí và tự nhiên €. Kinh tế - xã hội 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Nguồn lực là gí? Phân biệt các nguồn lực. 
Câu 2: (3 điểm) Giữa nội lực và ngoại lực có mối quan hệ như thế nào? 


80 


Đáp án và biểu điểm đề 44: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi |  ] 2 3 4 b 6 
Đáp án c Ì 5 A A D_ |? B 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Nguồn lực là tổng thê: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc 
aia, nhân lực. vốn, thị trường, đường lối ở trong và ngoài nước. 
- Phân biệt nguồn lực có 2 loại sau: ' 
+ Căn cứ vào nguồn gốc có nguồn lực: Vị trí địa lí, tự nhiên và kinh 
é - xã hội. 
+ Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ: Có nguồn lực trong nước (nội lực) 
và nguồn lực ngoài nước (ngoại lực). 
Câu 2: (3 điểm) Nội lực và ngoại lực có mối quan hệ sau: 
- Dù có các vai trò khác nhau, song giữa nội lực và ngoại lực có quan 
vệ mật thiết, hợp tác. hỗ trợ lẫn nhau. 
- Ngoại lực có vai trò quan trọng nhất là ở các nước đang phát triển, 
hưng ở từng giai đoạn cụ thể. 
- Nội lực có tính chất quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế- xã 


tội của mỗi quốc gia. 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: (0.5 điểm) Cơ cáu nền kinh tế gồm có cơ cấu nào sau đây? 
A. Cơ cầu ngành kinh tế B. Cơ cấu thành phần kinh tế 
€. Cơ câu lãnh thô k D. Các ý trên đúng 


câu 2: (0.5 điểm) Trong cơ cấu kinh tế, thì cơ cầu nào có vai trò quan trọng 
ơn cả? 


A. Cơ cầu lãnh thổ B. Cơ cấu ngành kinh tế 

C. Cơ câu thành phần kinh tế D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
âu 3: (0.5 điểm) Hiện nay ở nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế? 

A.3 B4 C.5 D.6 


Câu 4: (0.5 điểm) Cơ cấu thành phần kinh tế đang diễn ra theo chiều hướng 
ào sau đây? 

A. Phát huy nhiều hình thức sở hữu 

B. Nhiều hình thức tổ chức kinh doanh 

C. Tập trung vào một số công ty nhà nước 

D. Ý A và B đúng 


81 


Câu 5: (0,5 điểm) Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) được 
chuyển từ: 

A. Nước đang phát triển cho nước phát triển 

B. Nước phát triển cho nước phát triên 

C. Nước phát triển cho nước đang phát triển 

D. Ý B và C đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế từ khu vực sản xuất vật 
chất sang khu vực sản xuất phi vật chất là ở nhóm nước nào? 

A. Các nước công nghiệp mới B. Các nước phát triển 

C. Các nước đang phát triển D. Các ý trên đúng 


H. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Hãy phân biệt các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế? 
Câu 2: (3 điểm) Đẻ đánh giá nền kinh tế của một nước thì căn cứ vào những 
tiêu chí nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 45: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | 2 3 4 5 
Đáp án D B D D C B 
II. Câu hỏi tự luận: ì 
Câu I: (4 điểm) 
- Cơ cầu nền kinh tế có 3 bộ phận hợp thành 
- Cụ thể: 
+ Cơ cấu ngành kinh tế: Được phân tích ở 3 khu vực: 
s Khu vực l: Nông - lâm - ngư 
s Khu vực 2: Công nghiệp và xây dựng 
e Khu vực 3: Dịch vụ 
+ Cơ cấu thành phần kinh tế: 
s Huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước. 
« Khai thác tốt tiềm lực để phát triển đất nước. 
+ Cơ cấu lãnh thổ: 
« Thường có cơ cấu lãnh thổ khác lò 
e Có.cách phân công lao động theo lãnh thổ khác nhau. 
Câu 2: (3 điểm) Những tiêu chí đánh giá kinh tế một quốc gia là: 
~ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
- Tổng thu nhập quốc gia (GNI) 
- GNI và GDP trung bình/người/năm 
- Tỉ trọng các ngành kinh tế trong GDP. 


= 


82 


CHƯƠNG VII 
ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Trên thế giới hiện nay số lao động tham gia hoạt động 
nông nghiệp là bao nhiêu? 

A. Trên 30% B. Trên 35% 

€. Trên 40% D. Trên 47% 
Câu 2: (0.5 điểm) Tất cả các nền văn minh cô đại đều xuất phát từ nên văn 
minh nào? 

A. Nền văn minh khảo cổ 

B. Nền văn minh nông nghiệp 

C. Nền văn minh công nghiệp 

D. Nền văn minh khảo cô và nông nghiệp 
Câu 3: (0,5 điểm) Đặc điểm quan trọng nào sau đây để phân biệt nông 
nghiệp với công nghiệp? 

A. Máy móc B. Đất trồng 

€. Khí hậu D. Nguồn nước 
Câu 4: (0.5 điểm) sản xuất nông \ghiep phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm 
này bắt nguồn từ yếu tố nào? 

A. Đất trồng B. Cây trồng và vật nuôi 

C. Địa hình D. Ý A và B đúng 
Câu 5: (0,5 điểm) Cây trồng và vật nuôi chỉ có thẻ tồn tại và phát triển cần 
:ó yếu tổ tự nhiên nào? 


A. Nhiệt độ, ánh sáng B. Nước, không khí 

C. Dinh dưỡng D. Các ý trên đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Ở Việt Nam .= 2005 lao động nông nghiệp chiếm bao 
nhiêu phần trăm? 

A. Chiếm 48% B. Chiếm 54% 

C. Chiếm 58% D. Chiếm 70% 


83 


II. Câu hỏi tự luận: b 

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp. trong nền kinh tế 
và đời sống xã hội? 

Câu 2: (3 điểm) Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo 
em đặc điểm nào là quan trọng nhất? 


Đáp án và biểu điểm đề 46: 


L. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi | 1 2 3 4 À Í ã 
Đáp án C B B B D C 
1I. Câu hỏi tự luận: 


Câu I1: (4 điểm) Nông nghiệp có những vai trò sau: 
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho cơn người 
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. 
- Hàng xuất khâu có gía trị, tăng nguồn thu ngoại tệ. 
- Tận dụng tự nhiên và nguồn lao động. 
- Nông nghiệp luôn có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội 
loài người (không có ngành nào thay thế được) 
Câu 2: (3 điểm) 
- Sản xuất nông nghiệp có các đặc điểm sau: 
+ Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế được 
+ Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi. 
+ Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ 
+, Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên 
+ Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất 
hàng hóa. lây 
~ Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất? 
+ Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. 


84 


ĐÈ 47 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Sự tiến bộ khoa học - kỉ thuật trong nông nghiệp được thể 
hiện ở các yếu tố nào sau đây? 

A. Cơ giới hóa, thuỷ lợi hoá 

B. Hoá học hoá 

C. Cách mạng xanh và công nghiệp sinh học 

D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0,5 điểm) Hiện nay tỉ lệ đất nông nghiệp so với đất tự nhiên trên thế 
giới bao nhiêu %? 

A.8% B. 10% C. 12% D. 17% 
Câu 3: (0,5 điểm) Trong lịch sử phát triển nông nghiệp có các hình thức sử 
dụng đất là? 

A. Thâm canh và xen canh B. Quảng canh và thâm canh 

€. Xen.canh và quảng canh D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0,5 điểm) Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rông diện 
tích đất trồng trọt đó là hình thức? 


A. Quảng canh B. Xen canh 

€C. Thâm canh D. Xen canh và thâm canh. 
Câu 5: (0,5 điểm) Đặc điểm nào được thể kiện trong hình thức sản xuất 
trang trại? 


A. Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao 

B. Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

C. Là hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp 

D. Ý A và B đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Hình thức cao nhất là đặc điểm của tổ chức lãnh thổ nông 
nghiệp sau? , Ề 

A. Trang trại B. Thể tổng hợp nông nghiệp 

€. Vùng nông nghiệp D. Nông trường quốc doanh 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I: (4 điểm) Em hãy phân biệt vững ở đặc điểm cơ bản của ba hình thức 
tổ chức lãnh thô nông nghiệp là: Trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng 
nông nghiệp. 


§5 


Câu 2: (3 điểm) Các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng như thế nào đến phá 
triển và phân bố nông nghiệp? 


Đáp án và biểu điểm đề 47: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
- 


[ Câuhỏi | 1 _EPI kế. #t lEcs Š 6 
| Đápán | D ÿ |5 A C C 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Đặc điểm của ba hình thức trang trại, thể tổng hợp nông 
nghiệp và vùng nông nghiệp như sau: 


Trang trại Thể tông hợp nông Vùng nông nghiệp 
nghiệp 
- Gắn với quá trình | - Sử dụng có hiệu quả | - Phân bố hợp lí và chuyên 
công nghiệp hoá. nhát vị trí địa li, các điều | môn hoá đúng đắn. 
kiện sản xuắt. 
- Quy mô đắt đai tương | - Quy mô đắt đai lớn - Quy mô đắt đai rất lớn 
đối lớn. 
- Chuyên môn hoá và | - Có liên kết giữa xí | - Tương đối đồng nhát về 
thâm canh. nghiệp với công nghiệp | tự nhiên, kinh tế- xã hội, 
chế biến và dịch vụ. hình thành các vùng 
chuyên môn hóa nông 
nghiệp. 


Câu 2: (3 điểm) 
- Dân cư và nguồn lao động: 
+ Vừa sản xuất vừa tiêu thụ sản phẩm 


- Sở hửu ruộng đất: Ảnh hưởng đến phát triển và các hình thức sảr 
xuất nông nghiệp. 
'~ Tiến bộ khoa học - kĩ thuật: 
+ Có thể tăng sản lượng, chất lượng, năng suất 
+ Hạn chế những khó khăn của tự nhiên 
- Thị trường: tác động to lớn đến sản xuất nông nghiệp, về giá cả..... 


§6 


ĐÈ 48 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Có ba loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới là cây 
lương thực nào? 

A. Lúa gạo, cao lương, kê B. Lúa gạo, lúa mì, ngô 

€. Lúa mì, ngô. kê D. Lúa mì, ngô, cao lương 
Câu 2: (0,5 điểm) Ở miễn nhiệt đới, cận nhiệt, đặc biệt là ở châu Á gió mùa 
phân bô chủ yêu là loại cây lương thực gì? 

A. Lúa gạo B. Ngô 

€. Cao lương D. Lúa mì 
Câu 3: (0.5 điểm) Quốc gia nào sau đây sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới 
năm 2003? 

A. Hoa Kì B. Liên bang Nga 

C. Trung Quốc D. Braxin 
Câu 4: (0.5 điểm) Năm 2003 sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới l ở châu 
lục nào sau đây? 

A. Châu Mĩ B. Châu Á 

€. Châu Phi D. Châu đại dương 
Câu 5: (0,5 điểm) Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẳ âm, 
chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực? . 


A.Ngô B. Lúa mì 
€. Lúa gạo D. Cao lương 
Câu 6: (0,5 điểm) Hiện nay quốc gia nào xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới? 
A. Hoa Kì B. Việt Nam 
€. Braxin : D. Thái Lan 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu đặc điển sinh thái, phân bố của lúa gạo, lúa mì, ngô. 
Câu 2: (3 điểm) Trình bày vai trò của ngành trồng trọt? 
Đáp án và biểu điểm đề 48: 
L. Câấ hỏi trắc nghiệm: 


Si HH 


Đáp án 


I. Câu hỏi tự luận: 
7âu 1: (4 điểm) 
- Lúa gạo: 
+ Thích hợp khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước 
+ Phân bố chủ yêu ở miền nhiệt đới thất là vùng châu Á gió mùa. 
~ Lúa mì: 
+ Ưa khí hậu âm, khô. thời kì đầu sinh trưởng cần nhiệt độ thấp 
+ Phân bồ chủ yếu Miễn ôn đới và cận nhiệt 
- Ngô: 
+ Ưa khí hậu nóng. đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước 
+ Phân bố chủ yêu miễn nhiệt đới. cận nhiệt và cả ôn đới nóng, 
7âu 2: (3 điểm) 
- Trồng trọt là nền tảng của sản xuất nông nghiệp có vai trò là: 
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người 
+ Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến 
+ Cơ sở để phát triển chăn nuôi 
+ + Nguồn xuất khẩu có giá trị 


Í pè P) 
Ì Câu hỏi trắc nghiệm: 


?âu 1: (0,5 điểm) Hiện nay trên thế giới Ngô được trồng nhiều nhất ở quốc 
tia nào? 


A. Ở Trung Quốc B. Ở Hoa Kì 
C. Ở Liên bang Nga D. Ở Braxin 
tâu 2: (0,5 điểm) Lúa mì được phân bó nhiều nhất ở miền nào trên thế giới? 
A. Miền ôn đới và cận nhiệt B. Miễn nhiệt đới 
C. Miền ôn đới nóng D. Miễn nhiệt đới và cận nhiệt 


tâu 3: (0,5 điểm) Trên thế giới lúa mì được dùng làm lương thực chủ yếu ở 
thâu lục? 

A. Châu Á và châu Phi B. Châu Âu và châu Mĩ 

€. Châu Mĩ và châu Phi D. Châu Âu và châu dại đương 
tâu 4: (0.5 điểm) Các cây lương thực như đại mạch. mạch đen. yến mạch. 
lhoai tây được trông nhiều nhất ở miền? 

A.Miễn ôn đới B. Miền nhiệt đới 

C. Miễn nhiệt d*i và cận nhiệt D. Các ý trên đúng. 


'âu 5: (0.5 điêm) Các loại cây hoa màu như kê, cao lương, khoai lang được 
hân bô ơ vùng? 

A. Ôn đới và cận nhiệt B. Nhiệt đới và cận nhiệt 

C. Ôn đới và nhiệt đới D. Ôn đới nóng 
'âu 6: (0.5 điểm) Ngô được phân bó chủ yếu ở miền khi hậu nào? 

A. Miền nhiệt đới, nhất là châu Á gió mùa 

B. Miền nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng 

€. Miền ôn đới và cận nhiệt 

D. Miễn nhiệt đới và ôn đới 


[. Câu hỏi trắc nghiệm: 

'âu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò cây lương thực? 

âu 2: (3 điểm) Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đã› 
tạnh sản xuât nông nghiệp là nhiệm vụ chiên lược hàng đâu? 


Đáp án và biểu điểm đề 49: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | 2 3 $4 | Š 6 
Đáp án B A B À. | 5 B 


(. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Vai trò của cây lương thực: 

- Nguồn cung cấp tỉnh bột và cả chất đinh dưỡng cho người và gia sứ. 

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến lương thực 
tực phâm 

- Hàng xuất khâu có giá trị 

- Phát triển cây lương thực nhằm tận dụng tự nhiên và lực lượng lao đón; 

- Dự trữ lương thực quốc gia. 
'âu 2: (3 điểm) Vì nhiều nước đang phát triển có đặc điểm chung: 

- Số dân đông và tăng rất nhanh 

- Cần phát triển nông nghiệp để bảo đảm lương thực, thực phẩm :h: 
ân cư 

- Hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sốn; 
3a đa số đân cư. 

- Phát triển nông nghiệp có vai trò quan trọng đặc biệt đối với sự ổn 
¡nh kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước. 


hà 


Ï. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Các sản phẩm cây công nghiệp là các mặt hàng xuất khi 
quan trọng ở nhiều nước đang phát triển thuộc miền? 

A. Miền nhiệt đới. B. Miễn cận nhiệt. 

C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt. D. Miền ôn đới. 
Câu 2: (0,5 điểm) Hai quốc gia nào sầu đây có sản lượng chè nhiều nhất tÌ 
giới? 

A. Ấn Độ và Trung Quốc. B. Án Độ và Xri-lan-ca. 

€. Việt Nam và Kê-ni-a. D. Bra-xin và Ac-hen-ti-na 
Câu 3: (0,5 điểm) Trên thế giới, củ cải đường được phân bố ở miễn nào s: 
đây: 

A. Ở miền ôn đới và cận nhiệt. B. Ở miễn nhiệt đới. 

C. Ở miền cận nhiệt. D. Các ý trên đúng. 
Câu 4: (0,5 điểm) Nước nào sau đây đứng đầu thế giới về sản lượng đị 
tương? 

A. Ac-hen-ti-na. B. Trung Quốc. 

€. Hoa kì. D. Brá-xin. 
Câu 5: (0,5 điểm) Cao su là cây lấy nhựa có nhiều giá trị kinh tế, hiện n¿ 
tập trung ở vùng nào trên thế giới? 

A. Vùng Tây nam của Hoa Kì. 

B. Vùng châu Mĩ la-tinh 

C. Vùng nhiệt đới ẩm của vùng Đông Nam Á, Nam Á và Tây Phi. 

D. Vùng Đông Bắc Á. 
Câu 6: (0.5 điểm) Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng trồng lớn nhất tl 
giới? 

A. Trung Quốc B. Hoa Kì 

€. Bra-xin D. Ac-hen-ti-na. 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Tại sao phải chú trọng đến việc trồng rừng? 
Câu 2: (3 điểm) Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu của các cây công nghiệp? 


90 


Đáp án và biểu điểm đề 50: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


HA HnEanenass 


| 
.: 


|. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Ta phải chú trọng đến việc trồng rừng. Vì rừng có *⁄ai trò 
uan trọng đôi với môi trường và cuộc sông con người: 

- Rừng có tác động điều hoà lượng nước trên mặt đất. 

- Rừng là lá phổi xanh của Trái Đắt. 

- Rừng góp phân to lớn vào việc hình thành và bảo vệ Đất 

- Rừng chống xói mòn Đất ở miễn núi và hạn chế lũ lụt ở đồng bằng 
ìo mùa mưa lũ. 

- Rừng là nguồn gen quí giá, đồng thời cung cấp nguồn lâm đặc sản 
1o sản xuất, các được liệu quí chữa bệnh cho con người,... 
'âu 2: (3 điểm) Những đặc điểm chủ yếu của các cây công nghiệp: 

- Chỉ được trồng ở những nơi có điều kiện thuận lợi nhất, phần lớn tập 
ung ở các nước đang phát triên. 

- Biên độ sinh thái hẹp (có những đòi hỏi đặc biệt về nhiệt, âm, đất 
ông). 

- Cần nhiều lao động có kỹ thuật và kinh nghiệm. 

- Thường có các xí nghiệp chế biến sản phẩm cây công nghiệp ở các 
ước vùng chuyên canh. 


9I 


CHƯƠNG VIII 
ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP 


L. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Từ nẻn kinh tế nông nghiệp là chính, chuyển sang n 
kinh tế sản xuât công nghiệp được gọi là gì? 

A. Quả trình công nghiệp hoá 

B. Quá trình chuyển đổi cơ cầu nông nghiệp 

C. Tăng nguồn lao động 

D. Các ý trên đều đúng 
Câu 2: (0,5 điểm) Sản xuất công nghiệp được phân công tỉ mi, có sự ph 
hợp của nhiều ngành đề tạo ra sản phẩm cuối củng gọi là hình thức: 

A. Chuyên môn hoá B. Hợp tác hoá 

€. Liên hiệp hoá D. Các ý trên đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Những nơi có nhiều lao động sẽ phát triển mạnh và ph 
bô các ngành công nghiệp gì? 

A. Công nghiệp ché biến thực phẩm 

B. Công nghiệp khai thác các loại khoáng sản 

C. Công nghiệp. dệt, may, giày da 

D. Ý A vàC đúng 
Câu 4: (0.5 điểm) Yêu tố nào đúng khi công nghiệp ngày càng sản xu 
nhiều sản phẩm cho xã hội? 

A. Mở rộng sản xuất B. Tạo nhiều việc làm mới 

C. Tăng thu nhập D. Các ý trên đúng. 
Câu §: (0,5 điểm) Tính chất nào sau đây là đặc điểm của sản xuất công nghiệ| 

A. Tính chất phân tán 

B. Tính chất tập trung 

C. Tính chất tập trung cao độ 

D. Tính chất vừa phân tán vừa tập trung 
Câu 6: (0.5 điểm) Động lực chính đê phát triển kinh tế và nâng cao trình ‹ 
văn minh của toàn xã hội dó là ngành? 


A. Sản xuất công nghiệp B. Công nghệ thông tin 
€. Các ngành dịch vụ D. Sản xuất nông nghiệp 


92 


. Câu hỏi tự luận: 
ìu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp? 
ìu 2: (3 điểm) Nêu rõ vai trò ngành luyện kim đen? 


Đáp án và biểu điểm đề 51: 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
3âuhồi| 1 | 2 3 4 
Đápán | A | D D l D 
Câu hỏi tự luận: 
ìu 1: (4 điểm) Sản xuất công nghiệp có các vai trò sau: 
Cung cấp cho ngành kinh tế các tư liệu sản xuất 
Sản xuất nhiều sản phẩm mới cho xã hội 
~ Góp phân phát triển kinh tế, nâng cao sự văn minh cho xã hội 
~ Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 
- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
ác nhau 
- Là động lực chính thúc đây các ngành kinh tế khác phát triển 
ìu 2: (4 điểm) Luyện kim đen (sản xuất ra gang, thép) có vai trò sau: 
- Hầu như tất cả các ngành kinh tế đều sử dụng sản phẩm của ngành 
ên kim đen. 
- Là cơ sở để phát riển công nghiệp chế tạo máy, sản xuất công cụ lao 
ng. 
~ Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng 
- Cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng. 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


¡u 1: (0,5 điểm) Khu vực và quốc gia nào đứng hàng đầu thế giới trong 
h vực điện tử và tin học? 


- A. Anh, Đức và Pháp 
B. Nhật Bản, Anh và Hàn Quốc 
C. Hoa Kì, Nhật Bản và liên minh châu Âu (EU) 
D. Liên bang Nga. Hoa Kì và Ấn Độ 


` 


93 


Câu 2: (0.5 điểm) Yêu tố nào là c sở hạ tầng thiết yếu của một khu côi 
nghiệp? 

A. Nguồn vốn và lực lượng lao động 

B. An ninh trật tự và an toàn giao thông 

C. Điện, nước, giao thông và thông tin liên lạc 

D. Bảo đảm lương thực và thực phẩm 
Câu 3: (0,5 điểm) Nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển và phân l 
công nghiệp chính là? 

A. Tài nguyên thiên nhiên B. Vị trí địa lí 

C. Kinh tế- xã hội D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0,5 điểm), Phân loại công nghiệp có nhiều cách khác nhau, như 
cách nào là phô biên nhât? 

A. Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm 

B. Dựa vào trình độ kĩ thuật 

C. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động 

D. Ý A và B đúng 
Câu 5: (0,5 điểm) Vai trò quyết định nhất đẻ hình thành và phát triển cơ c¡ 
ngành công nghiệp chính là? 

A. Thiếu nguồn vốn 

B. Sự dư thừa lao động 

C. Sự tiêu thụ của thị trường 

D. Sự thiếu hụt về nguyên liệu và năng lượng 
Câu 6: (0,5 điểm) Sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm: côi 
nghiệp nặng (nhóm A) và công nghiệp nhẹ (nhóm B) là dựa vào tính chất? 

A. Dựa vào công dụng kinh tế của sản phâm 

B. Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động 

C. Ý A và B đúng 

D. Ý A và B sai 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và sản xu 
nông nghiệp? 

Câu 2: (3 điểm) Khái quát các nhân tố ảnh hưởng đền sự phát triển và phân I 
công nghiệp. Hiện nay nhân tô nào quan trọng đôi với sự phân bô công nghiệp? 


94 


Đáp án và biểu điểm đề 52: 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


”âu hỏi Ï 2 


Đáp án C C 


Câu hỏi tự luận: 
ìu 1: (4 điểm) 


Đặc điểm của sản xuất 


nông nghiệp 


Đặc điểm của sản xuất 


công nghiệp 


Tính chất phân tán tron„ không 
lan 

Các giai đoạn phải theo trình tự bắt 
uộc ở từng khâu nhât định, phạm vi 
hông gian gân. 

Tập trung lao động ít 

Tạo ra sản phẩm nhất định 


- Tính chất tập trung cao độ 


- Hai giai đoạn không phải theo 
trình tự bắt buộc có thể tiến hành 
đồng thời cách xa nhau về mặt 
không gian. 

- Tập trung nhiều lao động 

- Tạo ra một khối lượng sản phẩm 
gấp nhiều lần so với sản xuất nông 
nghiệp. 


iu 2: (3 điêm) 


- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp như 


1: 


+ Vị trí địa lí: Tự nhiên, kinh tế, chính trị 
+ Tài nguyên thiên nhiên: Khoáng sản, khí hậu, nguồn nước, đất, 


1g, biển. 


+ Kinh tế- xã hội: Dân cư- lao động. tiến bộ khoa học kĩ thuật, thị 
ờng, cơ sở yật chất- kĩ thuật, cơ sở hạ tầng, đường lối chính sách. _ 
- Hiện nay nhân tố nào quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp? 


+ Đường lối công nghiệp hoá 
+ Thị trường 
+ Tiến bộ khoa học kĩ thuật 


95 


=2 
tn 
tà 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động. T 
sản xuất công nghiệp được chia thành hai nhóm công nghiệp là? 
A. Công nghiệp khai thác và công nghiệp nặng 
B. Công nghiệp chế biến và công nghiệp nhẹ 
C. Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến 
D. Công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ 
Câu 2: (0,5 điểm) Dựa vào đâu để xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xu 
A. Gần trung tâm thành phố 
B. Gần các trục lộ giao thông quan trọng 
C. Gần các hải cảng. sân bay 
D. Các ý trên tiêu đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) "Quả tìm của công nghiệp nặng" là vị trí của ngành côi 
nghiệp nào? 


A. Công nghiệp điện lực B. Công nghiệp luyện kim 
€. Công nghiệp cơ khí D. Công nghiệp năng lượng 


Câu 4: (0,5 điểm) Sản xuất kim loại màu nhiều nhất thể giới là ở nhóm nước? 
A. Các nước đang phát triên 
B. Các nước phát triển 
€. Các nước công nghiệp mới 
D. Các nước phát triển và các nước công nghiệp mới 
Câu 5: (0,5 điểm) Nhóm nước nào có trữ lượng kim loại màu nhiều nhất thế E 
A. Các nước công nghiệp mới 
B. Các nước phát triển 
C. Các nước đang phát triên 
D. Các nước trong liên minh châu Âu (EU) 
Câu 6: (0,5 điểm) Nhóm nước nào tập trung nhất ngành công nghệip kh 
thác đầu mỏ? 
A. Các nước phát triển B. Các nước đung phát triển 
€. Các nước ở trung cận đông D. Các nước công nghiệp mới 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Hãy nêu các đặc điểm của ngành luyện kim màu? „ 
Câu 2: (3 điểm) Vì sao ngành công nghiệp sản xuất kim loại màu lại tí 
trung ở các nước phát triển? 


96 ì 


Đáp án và biểu điểm đề 53: 


Câu hỏi trắc nghiệm: : 


Zâuhôi | 1 | 2 3 4 s 6 
Dápán, CC j D C B £.jj.cn 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1:(4 điểm) 
- Luyện kim màu là ngành sản xuất các loại như: Vàng, đồng, chỉ, 
m, thiếc.... 
- Luyện kim màu có các đặc điểm sau: 
+ Ilàm lượng các kim loại trong quặng kim loại màu rất thấp nên 
ải có quá trình tuyên quặng. 
+ Các quặng kim loại màu là ở dạng đa kim 
- Cần sử dụng các kĩ thuật tổng hợp nhằm lắy ra tối đa các nguyên tố 
í trong quặng 
- Quy trình công nghệ sản xuất ra kim loại màu phức tạp và khó khăn 
n luyện kim đen rất nhiều. 
ìu 2: (3 điểm) 
- Vì các nước phát triển có trình độ kĩ thuật cao 
- Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật giỏi 
- Kim loại màu được sử dụng nhiều trong các ngành chế tạo máy và 


+ ngành kinh tế khác. 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
ìu 1: (0.5 điểm) Ngành luyện kim đen sử dụng một khối lượng lớn 
uyên - nhiên liệu và cần các chất trợ dung nào? 

A. Quặng sắt B. Đá vôi 

C. Than cốc D. Các ý trên đúng 
ìu 2: (0.5 điểm) Ngành luyện kim đen được phát triển mạnh ở vào thời 
in nào? 

A. Đầu thế ki XIX 

B. Nửa sau thể ki XIX 

C. Đầu thế ki XX 

D. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 


97 


Câu 3: (0.5 điểm) Ti trọng trong GDP của ngành công nghiệp và xây dự 
ở Việt Nam năm 2004 là? 

A. 26% B. 32% C. 41% D. 52% 
Cầu 4: (0.5 điểm) Ngành công nghiệp nào sau đây được xem là tiền đề c 
tiên bộ khoa học - kĩ thuật? 

A. Công nghiệp luyện kim đen B. Công nghiệp năng lượng 

€. Công nghiệp luyện kim màu D. Công nghiệp hoá chất 
Câu 5: (0,5 điểm) Sản lượng than khai thác ở Việt Nam năm 2004 đạt b 
nhiêu triệu tân? 


A. 15 Triệu tấn B. 17 Triệu tấn 
C. 21 Triệu tấn D. 26 Triệu tấn 


Câu 6: (0,5 điểm) Khai thác dầu mỏ là ngành công nghiệp mũi nhọn hi 
nay ở Việt Nam. Vậy sản lượng khai thác năm 2004 là bao nhiêu? 


A. Trên 15,6 triệu tấn B. Trên 18.8 triệu tấn 
C. Trên 20 triệu tân D. Trên 27 triệu tấn 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu về sự thay đôi cơ cầu sử dụng năng lực 
trên thế giới thời kì 1940-2000 (đơn vị tính %). Hãy nhận xét và giải thích. 


Năng 
Củigỗ | Than dá | Dầu- | lượng 
khí nguyên tử, 
= thuỷ điện 
l4 57 26 3 
5 | 20 54 14 


Câu 2: (3 điểm) Nêu vai trò của ngành công nghiệp của luyện kim màu? 
Đáp án và biểu điểm đề 54: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | 38 | 3$ | 3 | #& | &- 
Đáp án D B | € B D C 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Năng lượng củi gô: 
+ Giảm từ 14%%/1940 còn 5%/2000 


98 


_____+ Nếu tiếp tục đốn củi thì rừng cạn kiệt, khí hậu nóng lên ảnh hưởng 
xâu đên môi trường. 
- Than đá: 
+ Giảm từ Š7%/1940 còn 20%/2000 
+ Khai thác, sử dụng gây suy thoái, ô nhiễm môi trường 
- Dầu - khí: 
+ Tăng từ 26%/1940 lên 54%/2000 
- + Do sự phát triển ngành giao thông, công nghiệp hoá chất, nhất là 
hoá dâu 
- Năng lượng nguyên từ - thuỷ điện: 
+ Tăng từ 3%/1940 lên 14%/2000 
t Nhiều tốn kém về kĩ thuật... 
- Năng lượng mới: 
+ Nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo 
+ Như năng lượng mặt trời, địa nhiệt, sức gió.... 
Câu 2: (3 điểm) 
_~ Luyện kim màu sản xuất ra các kim loại như: Đồng, chì. kẽm, vàng, 
;hiếc,...cÓ vai trò sau: 
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo máy, chế tạo ôtô, 
miáy bay, kĩ thuật điện. 
+ Phục vụ cho công nghiệp hoá chất và các ngành kinh tế quốc dân 
chác (như bưu chính viễn thông, thương mại....). 
+ Kim loại màu quí hiếm phục vụ cho công nghiệp điện tử, năng 
ượng nguyên tử. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Ngành công nghiệp nào là cơ sở để phát triển một nền 
ông nghiệp hiện đại? 
A. Công nghiệp luyện kim đen B. Công nghiệp điện lực 
C. Công nghiệp điện tử - Tin học  D. Công nghiệp hoá chất 
Câu 2: (0,5 điểm) Trên thế giới điện lực được sản xuất từ nhiều nguồn khác 
1hau những loại nào sau đây có sản lượng điện nhiêu nhât? 
A. Thuỷ điện B. Nhiệt điện 
C. Điện nguyên tử D. Điện tua bin khí 


99 


Câu 3: (0,5 điểm) Ở Việt Nam sản lượng điện năm 2004 đạt được bao nhiêu 


tỉ Kwh2 ‹ 
A.39 tỉ Kwh B. 42 tỉ Kwh 
€. 46 tỉ Kwh D. 48 tỉ Kwh 


Câu 4: (0,5 điểm) Hiện nay trên thế giới sản iượng điện chủ yếu tập trung ¿ 
các nhóm nước nào? 

A. Nhóm nước phát triển 

B Nhóm nước đang phát triển 

€. Nhóm nước công nghiệp hoá 

D. Nhóm nước phát triển và nhóm nước công nghiệp hoá 
Câu 5: (0,5 điểm) Sản xuất thiết bị kĩ thuật điện hiện đại là sản phẩm củ: 
ngành công nghiệp cơ khí? 

A. Cơ khí thiết bị toàn bộ B. Cơ khí máy công cụ 

€. Cơ khí chính xác D. Cơ khí hàng tiêu dùng 
Câu 6: (0.5 điểm) Chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cầu sử dụng năng lượng 
hiện nay trên thê giới là? 

A. Dầu mỏ B. Điện lực C. Than D. Khí đốt 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Nêu vai trò của ngành công nghiệp điện lực, khai thác dầu 
và khai thác than? 

Câu 2: (3 điểm) Nêu sự phân bó của công nghiệp luyện kim đen và công 
nghiệp luyện kim màu? 


Đáp án và biểu điểm đề 55: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


HE 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Vai trò của công nghiệp điện lực: 
+ Cơ sở đề phát triên nền công nghiệp hiện đại 
+ Đẩy nhanh tiến bộ của khoa hẹc kĩ thuật 
+ Đáp ứng cho con người về văn minh... 
- Vai trò của khai thác dầu: 
+ Được xem là "vàng đen" là nhiên liệu quan trọng 
+ Từ dầu mỏ sản xuất ra nhiễu sản phẩm khác nhau (hóa phẩm. dược phâ 


> 


100 


- Vai trò khai thác than: 
+ Nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim (than được 
ốc hoá) 
+ Nguyên liệu qúi cho công nghiệp dược phẩm hoá học. 
"âu 2: (3 điểm) 


Công nghiệp luyện Công nghiệp luyện 
kim đen kim màu 


- Những nước sản xuất | - Những nước sản xuất nhiều 
nhiều kim loại đen, nhất là | kim loại màu là những nước 
các nước phát triển. công nghiệp phát triển. 

- Những nước có trữ lượng | - Các nước đang phát triển 
sắt hạn chế, việc sản xuất | tuy có trữ lượng lớn về kim 
chủ yếu dựa vào nhập | loại màu nhưng chỉ xuất khâu 
quặng từ các nước đang | quặng tỉnh 


| phát triên 
, Câu hỏi trắc nghiệm: 


âu T: (0,5 điểm) Khu vực nào trên thể giới có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất? 

A. Khu vực Trung Đông B. Khu vực Đông Nam Á 

C. Khu vực châu Phi D. Khu vực Đông Âu và Liên Xôgù 
'âu 2: (0,5 điểm) Những ngành sau đây thì ngành nào nằm trong công 
ghiệp năng lượng? 

A. Khai thác dầu-khí B. Khai thác than 

C., Công nghiệp điện lực D. Các ý trên đúng 
'âu 3: (0,5 điểm) Trữ lượng than, dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở 
hu vực nào trên trái đât? 

A. Ở Bắc bán cầu 

B. Ở Nam bán cầu 

€. Dọc hai bên đường xích đạo 

D. Khu vực châu Phi và châu Mĩ La Tỉnh 
'âu 4: (0,5 điểm) Chiếm sản lượng điện nhiều nhất thế giới hiện nay là 
uốc gia nào? 

A. Hoa Kì B. Nhật Bản 

€. Trung Quỏc D. Pháp 


PHÂN BÓ 


101 


Câu 5: (0.5 điểm) Hiện nay sản lượng điện được sản xuất hàng năm trên thế 
giới là khoảng bao nhiều tỉ Kwh? 

A. Khoảng 10.000 tỉ Kwh B. Khoảng 15.000 tỉ Kwh 

€. Khoảng 20.000 tỉ Kwh D. Khoảng 25.000 tỉ Kwh 
Câu 6: (0,5 điểm) Sản lượng dầu mỏ được khai thác trung bình hàng năm 
trên thế giới khoảng? 

A. Khoảng 3.9 tỉ tấn B. Khoảng 5.2 tỉ tấn 

C. Khoảng 6.4 tỉ tắn D. Khoảng 6.8 tỉ tấn 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Nêu vai trò của nền công nghiệp cơ khí? 
Câu 2: (3 điểm) Ngành công nghiệp cơ khí được chia thành các phân ngành nào 
Đáp án và biểu điểm đề 56: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi | 
Đáp án A 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Ngành công nghiệp cơ khí được xem là "Quả tim của công 
nghiệp nặng” có các vai trò sau: 

- Được xem là "máy cái" của nền sản xuất xã hội 

~ Sản xuất các công cụ. thiết bị, máy động lực cho ngành kinh tế 

- Góp phần tửng bước biên nền sản xuất kĩ thuật lạc hậu thành nên sản 
xuât kĩ thuật tiên tiên có năng suât cao. 

- Vai trò chủ đạo việc thực hiện cuộc cách mạng kĩ thuật 

— ~ Sản xuất hàng tiều dùng cho nhu cầu xã hội, cải thiện điều kiện 

sông... 
Câu 2: (3 điểm) Các phân ngành của công nghiệp cơ khi là: 

- Cơ khí thiết bị toàn bộ: Sản xuất tàu biên, đầu máy xe lửa, đàn 
khoang dầu khí,... 
: - Cơ khí máy công cụ: Sản xuất máy ôtô, dệt, may.... 

- Cơ khí hàng tiêu dùng: Sản xuất tủ lạnh, máy giặt.... 

- Cơ khí chính xác: Sản xuất chỉ tiết máy ngành hàng không, thiết bị 
kĩ thuật điện, thiết bị nghiên cứu y khoa.... 


102 


ĐÈ 57 : 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


ìu 1: (0.5 điểm) Sản lượng than khai thác nhiều nhất trên thể giới hiện nay là? 
A. Trung Quốc-Án Độ B. Hoa Kï-Liên bang Nga 
€. Trung Quốc-Hoa kì D. Hàn Quốc-Nhật Bản 
ìu 2: (0.5 điểm) Trên thế giới hiện nay sản lượng than được khai thác 
ng năm khoảng bao nhiêu tỉ tân? 
A. Khoảng 3.5 tỉ tắn/năm B. Khoảng 5 tỉ tắn/năm 
C. Khoảng 6.8 tỉ tân/năm D. Khoảng 8,5 tỉ tắn/năm 
ìu 3: (0.5 điểm) Than được cóc hoá là nhiên liệu cho ngành công nghiệp 
ö sau đây? 


A. Công nghiệp cơ khí B. Công nghiệp luyện kim 
C. Công nghiệp hoá chất D. Các ý trên đều sai 


ìu 4: (0.5 điểm) Căn cứ chỉ số tiêu dùng trung bình theo người, là phản 
h trình độ phát triên kinh tế-xã hội văn minh của một nước là dựa vào 
ảnh công nghiệp nào? 

A. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

B. Công nghiệp điện tử-Tin học 

C. Công nghiệp điện lực 

D. Công nghiệp cơ khí 
ìu 5: (0,5 điểm) Trử lượng dầu mỏ trên thế giới ước tính khoảng? 

A. Từ 400-500 tỉ tắn B. Từ 500-600 tỉ tấn 

C. Từ 600-650 tỉ tắn D. Từ 650-750 tỉ tấn 
ìu 6: (0.5 điểm) Than có nhiều loại khác nhau nhưng loại nào sau đây có 
r lượng nhiêu nhât trên thê giới? 

A. Than bùn B. Than mỡ 

€. Than đá D. Than nâu 


. Câu hỏi tự luận: 

ìu 1: (4 điểm) Nêu tình hình sản xuất và phân bố của ngành công nghiệp 
khí hiện nay trên thể giới? 

ìu 2: (3 điểm) Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất và phân bố của các 
ành công nghiệp hoá chât. 


103 


Đáp án và biểu điểm đề 57: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câuhỏi | 1 | [3 ! #5 6 
Đáp án ¿ | 8 My nớ"- A C 


IH. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 

- Các nước đi đầu trong ngành công nghiệp cơ khí là các nước kinh tí 
phát triên như: Hoa Kì, Nhật Bản. Đức. Anh. Pháp, Nga,... 

- Trình độ phát triển và công nghệ ở các nước này đạt đỉnh cao gắn vớ 
công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin. 


t3 


vs Phân lớn các nước đang phát triển, đa phần là ngành cơ khí sưa chữa 
lắp ráp và sản xuất theo mẫu săn. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Ở các nước phát triển và ở một số nước công nghiệp mớ: Côn 
nghiệp hoá chât phát triển mạnh với đây đủ các phân ngành. 
- Ở các nước đang phát triển: 
+ Cũng có những cô găng r hát định về phát triển công nghiệp hoá chất 
+ Nhưng chủ yếu là sản xuất các chất dềo, hoá chất cơ bản. 


ĐÈ 58 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Các nước có sản lượng khai thác quặng sắt và sin xuấ 
thép lớn nhật thê giới là? 
A. Nhật Bản, Hoa Kì, Trung Quốc, LI-crai-na 
B. Hoa Kì, Trung Quốc, Liên bang Nga. Đức 
C. Hàn Quốc, Đức. Hoa Kì. [rung Quốc 
D. Ôxtrâylia, Braxin, Hoa Kì. Trung Quốc 
Câu 2: (0,5 điểm) Sản xuất kim loại màu thường tập trung ở các nước 
A. Có nền công nghiệp phát triển cao 
B. Có trử lượng lớn quặng kim loại màu 
C. C@nguôn lau động dồi dào 
D. Có ngành côn,: nghiệp điện lớn mạnh 


104 


3âu 3: (0.5 điểm) Tông khối lượng kim loại được sản xuất trên thế giới, thì 
am loại đen chiêm: 


A. Trên 60 % B. Trên 70% 
C. Trên 85% D. Trên 90% 

7âu 4: (0,5 điểm) Các nước có nhiều quặng đồng lớn nhất thể giới là? 
A. Hoa Kì. Ấn Độ. Ôtrâylia B. Trung Quốc, Braxin, Pêru 
C. Chi Lê, Hoa Kì, Canada D. Án Độ, Pêru, Canada 


-~âu 5: (0.5 điểm) Hãy chọn ba quốc gia sau đây có nhiều quặng Boxit 
thiều nhât? 
A. Otrâylia, Ghinê, Giamaica B. Hoa Kì, Canada, Liên bang Nga 
C. Braxin, Đức, Hàn Quốc D. Án Độ, Chilê, Pêru 
~âu 6: (0,5 điêm) Đâu máy xe lửa, dàn khoan dầu khí, tàu thuỷ, là sản phẩm 
ủa ngành cơ khí nào chê tạo ra? 
A. Cơ khí thiết bị toàn bộ B. Cơ khí máy công cụ 
€. Cơ khí chính xác D. Cơ khí hàng tiêu dùng 
I. Câu hỏi tự luận: 
?âu 1: (4 điểm) Cho bảng số liệu sản xuất điện năng của thế giới thời kì 
950-2003. 
Năm | 1950 [ 1960 [ t9?0 180 1990 2003 
TiKwh | 967 | 2304 | 4962 | 8247 | 11832 | 1485I 


Hãy tính tốc động tăng trưởng sản lượng điện (cho 1950=100). Nhận 
ét và giải thích. 


"âu 2: (3 điểm) Em có hiểu biết gì về sự phát triển điện lực ơ Việt Nam? 


Đáp án và biểu điểm đề 58: 
. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câuhỏi| 1 | 2 3 4 $ 6 
Đápán |, Bị A D C A A 


I. Câu hỏi tự luận: 
"âu 1: (4 điểm) 

~ Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng điện từ 1950-2003 (cho 1950= 100) 

Năm | 1950 | 1960 | 1970 


Tỉ Kwh | 967 2304 | 4962 
% | 100 238 53 


11832 | 14851 
1223 Ị 1535 


105 


- Nhận xét: Điện lực phát triển mạnh từ sau 1950 và phát triển nhanh 
nhất từ sau 1980 

~ Nguyên nhân: 

+ Do tiến bộ của khoa học kĩ thuật 

+ Do tốc độ tăng trường kinh tế nhanh 

+ Do quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá 

+ Do nhu cầu tiêu dùng điện nhiều trong dân cư 
Câu 2: (3 điểm) 

- Sản lượng điện nước ta tăng nhanh cùng với việc có nhiều nhà máy 
nhiệt điện và thuỷ điện mới dưa vào hoạt động (hoà bình, trị an, Iali, phú mĩ, 
phả lại) 

- Năm 2004 sản lượng điện đạt 46 tỉ Kwh (gấp 19 lần năm 1975 và 
gấp 5 lần so với năm 1990) 

- Sản lượng điện bình quân trêr. đầu người đạt 561 Kwh/người 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Ở các nước đang phát triển thì dầu mỏ chiếm bao nhiêu 
% trừ lượng thế giới? 

A. Khoảng 55% B. Khoảng 60% 

€. Khoảng 70% D. Khoảng 80% 
Câu 2: (0,5 điểm) Trên thế giới thì khu vực nào sau đây có trừ lượng khí đốt 
nhiều nhất? 

A. Các nước Đông nam Á B. Khu vực châu Phi 

€. Khu vực Trung đồng D. Khu vực châu Mĩ La Tỉnh 
Câu 3: (0.5 điểm) Hãy điền mũi tên bảng sau: 


- 


Quặng kim loại tàu Trữ lượng nhiều ở các nước saw? 


1. Niken A. Canada, Ôtrâylia, Hoa Kì, Án Độ 
B. Hoa Kì, Hàn Quốc, Đức, Pháp 
2. Kẽm LC. Liên bang Nga, Canada. Ôtrâylia, Cuba -l 


Câu 4: (0.5 điểm) Trên thẻ giới điện lực được sản xuất từ nhiều nguồn "hác 
nhau trong đó nhiệt điện chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? 

A. Khoảng 56% B. Khoảng 64% 

€. Khoảng 70% D. Các ý trên sai 


106 


âu §: (0,5 điểm) Hiện nay thuỷ điện chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm 
›»ng các nguôn sản xuất điện? 

A. Khoảng 10% B. Khoảng 1Š5% 

€C. Khoảng 18% D. Khoảng 25% 
âu 6: (0.5 điểm) Trên th* giới sản lượng thép được sản xuất hàng năm 
toảng? 


A. Khoảng S00 triệu tấn B. Khoảng 560 triệu tắn 
C. Khoảng 650 triệu tấn D. Khoảng 800 triệ¬ tân 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Hãy điền vào bảng: sản lượng và các nước sản xuất kim 
ai màu: 


Kim loại | Sản lượng khai thác triệu Nêu ba nước sản xuất 

_ màu 1 — tắn/năm. Ề : nhiều nhất (thứ tự: 1-2-3) | 
3ô-xít 

)ỏng ” | ¬ "¬ 
liken | 

vẻm mép _= | 


âu 2: (3 điểm) Cho bảng số liệu sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới 

!50-3003 (đơn vị: triệu tân) 

Năm | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2003 

Than | 1820 | 2603 | 2936 | 3770 | 3387 | 5300 
_-Kơi- | 1052 | 2336 | 3066 | 3331 | 3904 


lumõ| 523 


Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét? 


Đáp án và biểu điểm đề 59: 
3 4 R | 8, 
1/C,2/A B € | B 


107 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


^âu hỏi IR l 


B 


Dáp án | D 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 


Kim loại Sản lượng khaithác Ì Nêu ba nước sản xuất nhiều 
màu triệu tân/năm nhất (thứ tự: 1-2-3) 

Bô-xít Khoảng 25 triệu tấn _ | Hoa Kì, Liên bang Nga, Canada - 

Đồng Khoảng 1Striệutấn — | Chilẻ, HoaKi,Canada. 

Niken Khoảng 1.1 triệu tấn - H iên bang Nga, Canada. Ôtrâylia 

Kẽm Khoảng 7.0 triệu tấn Canada, Ôtrâylia, Pêru 


Câu 2: (3 điểm) Vẽ biểu đề: 


1950 1 
(Biểu đồ sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới 
- Nhận xét: 
+ Sản lượng than và đầu mỏ đều tăng 


1974 1980 1990 2003 


+ Sản lượng than tăng 2,9 lần 
+ Sản lượng dầu mỏ tăng 7.4 lần 


+ Sản lượng dầu mö tăng nhanh hơn sản lượng than. 


08 


âu 1: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp nào được sản xuất một số sàn phản 
tà chưa từng có trong tự nhiên. Đó là sản phâm của ngành công nghiệp? 

A. Công nghiệp hoá chất 

B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

C. Công nghiệp cơ khí 

D. Công nghiệp năng lượng 
âu 2: (0.5 điểm) Ngành công nghiệp nào mà không tiêu hao nhiều nhiê 
ậu. ít gây ô nhiễm môi trường và cũng không cần điện tích rộng đó lì 
sành công nghiệp? 

A. Công nghiệp hoá chất B. Công nghiệp điện tử. tin học 

€. Công nghiệp luyện kim D. Công nghiệp cơ khí 
âu 3: (0.5 điểm) Hiện nay sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử- tỉ 
ạc được chia thành máy nhóm? 

A. Có 3 nhóm B. Có 4 nhóm 

€. Có 5 nhóm ` D. Có 6 nhóm 
âu 4: (0.5 điểm) Các sản phẩm như Cao su tổng hợp, các chất dẻo, sợ 
¡ng hợp. xăm lốp ôtô do ngành nào sản xuất ra? 

A. Ngành hoá chất cơ bản B. Ngành hoá chất tổng hợp 

C. Ngành hoá dầu D. Ý A vàC đúng 
âu §: (0,5 điểm) Nhóm nước nào sau đây có ngành công nghiệp hoá chã 
p trung và phát triển mạnh? 

A. Nhóm nước đang phát triển 

B. Nhóm nước công nghiệp phát triển 

€. Nhóm nước công nghiệp mới. 

D. Nhóm nước phát triển và đang phát triền. 
âu 6: (0.5 điểm) Những nước nào phát triển mạnh nhất ngành hoá chất cư 
ìn và sản phẩm chất dẻo? 

A. Nhật Bản, Đức, Pháp. B. Trung Quốc, Án Độ, Hàn Quớ. 

C. Liên bang Nga, Bra-xin, Pháp. D. Ca-na-đa, Xin-ga-po. Chi-lê. 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


„ Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Vai trò của ngành công nghiệp hoá chất. 
âu 2: (3 điểm) Vai trò của ngành công nghiệp - điện tử. 


i0 


Đáp án và biểu điểm đề 60: 

1. m hỏi trắc nghệm s. No 
'MG SE SN ¬ 
_WNHSE THNG PHỮI SE 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Ngành công nghiệp hoá chất có các vai trò sau: 

- Sản xuất nhiều sản phâm mới chưa từng có trong tự nhiên. 

- Cung cấp các nguôn nguyên liệu tự nhiên. có giá trị sử dụng c: 
trong đời sông xã hội. 

- Tận dụng các phẻ liệu của các ngành khác, tạo ra nhiều sản phâ 
phong phú. đa dạng. 

- Sử dụng các tài nguyên thiên nhiên hợp lï và tiết kiệm. 
Cậu 2: (3 điểm) Ngành công nghiệp - điện tử có các vai trò sau: 

- Được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước. 

- Là thước đo trình độ phát triên kinh tế - kĩ thuật của các nước. 

- Ngày càng sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác 


L. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0:5 điểm) Có các sản phẩm nào sau đây do ngành hoá chất cơ b¿ 
sản xuất? 

A. Sợi hoá học. chất đẻo, cao su tông hợp. 

B. Phân bón, thuốc trừ sâu. Axít vô cơ 

€. Dược phẩm. các chất thơm. 

D. Xăng. đầu hoá. sợi hoá học. 
Câu 2: (0.5 điểm) Cao su tổng hợp được sản xuất nhiều nhất thế giới là 
các nước nào? F . 

A. Trung Quốc. | làn Quốc. B. Hoa Kì. Nhật Bản. 

Œ€. Hàn Quốc, Anh. D.Ô- -xtrây-li-a, Ca-na-đa. 
Câu 3: (0.5 điểm) Các sản phẩm như: các chất dẻo, sợi hoá học, cao su tổr 
hợp là do ngành hoá chất nào sau đây sản xuất? 


A. Hoá tổng hợp hữu cơ. B. Hoá chất cơ bản. : 
€. Hoá dâu. D. Hoá chât cơ bản và hoá dâu. 


Câu 4: (0.5 điểm) Các nước nào sau đây có sản lượng phân hoá học nhiề 
nhất thế giới? 

A. Ô-xtrây-li-a. Phi-lip-pin, liên bang Nga. Mê-hi-cô. 

B. Ca-na-đa, Bra-xin. Thái Lan, Pháp. 

C. Trung Quốc. Hoa Kì, Án Độ, Ca-na-đa. 

D. Hoa Kì, Hàn Quốc, Thái Lan, Bra-xin. 


110 


Câu Š: (0.5 điểm) Các nước và lãnh thỏ sản xuất và xuất khẩu máy tỉnh 
nhiều nhất trên thế giới là: 

A. Hoa Kì, Nhật Bản. Hàn Quốc. 

B. Hoa Kì, Anh. Pháp. 

C. Nhật Bản. Ca-na-đa, liên bang Nga. 

D. Ca-na-đa. Hoa Kì, Ô-xtrây-li-a. 
Câu 6: (0.5 điểm) Thiết bị viễn thông được sản xuất và xuất khâu nhiều 
nhất ở các nước? 

A. Hoa Kì, Anh. Pháp. B. Hoa Ki. Nhật Bản, Hàn Quốc, 

€. Nhật Bản. Liên bang Nga, Ca-na-da. D. Nhật Bản, Bra-xin, Đức. 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Ngành điện tu. - tin học có những phân ngành và sản phẩm gì? 
Câu 2: (0.5 điểm) Hãy khái quát các phân ngành và sản phẩm của công 
nghiệp hoá chât? 


Đáp án và biểu điểm đề 61: 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Đ XI xà is ời 4 $ F 
L Đáp án l§ E-. | B.| A L* ITP THP.. Ni là B 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
* Ngành điện tử - tin học được phân thành 4 phân ngành: 
~ Máy tình. 
- Thiết bị điện tử. 
- Điện tử tiêu dùng. 
- Thiết bị viễn thông. 
* Các sản phẩm của từng phân ngành: 
~- Máy tính: Thiết bị công nghệ. phần mềm..... 
- Thiết bị điện tử: Các tụ điện, linh kiện điện tử,. 
- Điện tử tiêu dùng: Tỉ vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử,. 
- Thiết bị viễn thông: Điện thoại, máy fax... 
Câu 2: (3 điểm) 
s Công nghiệp hoá chất có ba phân ngành: 
- Hoá chất cơ bản. 
- Hoá tổng hợp hữu cơ. 
- Hoá dầu. 


-IH 


* Các sản phẩm của từng phân ngành: 
- Hoá chất cơ bản: ^xit vô cơ. thuốc trừ sâu, phân bón. thuốc nhuộm.... 
- Hoá tổng hợp hữu cơ: Cao su tổng hợp. sợi tổng hợp. các chất dẻo,... 
- Hoá đầu: Xăng. dẫu bôi trơn. đầu hoả. dược phẩm... 


ĐE 62 


-I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Đặc điểm ni bật nào là của ngành công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phâm? 
A. Quy trình sản xuất ít phức tạp. 
B. Vốn đầu tư ít. thời gian xây dựng ngăn. 
C. Hiệu quả kinh tế cao và thư, hỏi vốn nhanh. 
D. Các ý trên đúng. 
Câu 2: (0.5 điểm) Mở dầu cho cuộc cách mạng công nghiệp thế giới là sự ra 
đời của? 
A. Xe hơi ở Hoa KÌ. B. Máy dệt ở nước Anh. 
C. Dầu máy xe lửa ở Án Dộ. D. Hàng không vũ trụ. 
Câu 3: (0.5 điểm) Các nước có ngành đệt may phát triển nhất trên thế giới là? 
A. Trung Quốc, Án Độ. Hoa Kì. Nhật Bản. 
B. Hoa Kì, Anh. Pháp. Đức. 
C. Ca-na-đa, Hàn Quốc. Trung Quốc. Liên bang Nga. 
D. Nhật Bản, Hàn Quốc. Bra-xin, Xin-ga-po. 
Câu 4: (0.5 điểm) Thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất là thị trường? 
A. EU, Trung Quốc, Án Độ, Hàn Quốc. 
B. Hoa Kì, Hàn Quốc. Bra-xin, Án Độ. 
C. Đông Nam Á. Mê-hi-cô. Bra-xin, Chỉ-lê. 
D. EU, Nhật Bản. Bác Mĩ. Liên bang Nga. 
Câu 5: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp đệt may phát triển mạnh có tác dụng 
thúc đây sự phát triên của ngành nảo? 
A. Phát triển ngành nông nghiệp. 
B. Phát triên ngành công nghiệp nặng. 
C. Phát triển ngành công nghiệp hoá chất. ; 
D. Các ý trên đúng. 
Câu 6: (0,5 điểm) Công nghiệp thực phẩm và công nghiệp dệt may được 
phát triên mạnh là dựa vào yếu tổ nào? 
A. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 
B. Có nguôn nguyên liệu phong phú. 
C. Có nguồn lao động dôi dào (nhất là lao động nữ) 
D. Các ý trên đúng. 


112 


I. Câu hỏi tự luận: 
;âu 1: (4 điềm) Hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp dệt may? 
'âu 2: (3 điểm) Ngành đệt may có những đặc điêm cơ bản nào? 


Đáp án và biểu điểm đề 62: 


, Câu hỏi trắc nghiệm: - 


Câuhỏi — l1 2 TRE 8; 6 
Đáp án D B A ] bị D ] 
I. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Ngành công nghiệp dệt may có các vai trò sau: 

- Giải quyết nhu cầu về may mặc sinh hoạt cho con người. 

- Phát triển công nghiệp đệt - may có tác dụng thúc đây sự phát triển 
ủa các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp hoá chât và nông nghiệp. 

- Giải quyết nhiều việc làm (nhật là lao động nữ). 

~ Tăng thêm thu nhập. nâng cao chất lượng cuộc sông cho người lao động. 
"âu 2: (3 điểm) Những đặc điểm cơ bản của công nghiệp đệt - may: 

- Sử dụng nhiều lao động (nhất là lao động nữ) 

- Ít gây ô nhiễm môi trường. 

- Sử dụng điện, nước ở mức độ vừa phải. 

- Vốn đầu tư không nhiều và thu hồi vốn nhanh. 

- Thường phân bố ở các thành phó lớn. 

- Phát triển mạnh ở tất cả các nước trên thế giới. 


ĐÈ 63 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


lâu 1: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp thực phẩm đóng vai trò quan trọng 
ong cơ câu và giá trị sản xuât công nghiệp ở các nước nào? 

A. Ở các nước đang phát triển. 

B. Ở các nước công nghiệp phát triển. 

C. Ở các nước công nghiệp mới. 

D. Ở các nước đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển. 
âu 2: (0.5 điểm) Ngành công nghiệp thực phẩm phát triển mạnh sẽ làm 
ng thêm giá trị sản phâm của ngành? 

A. Sản phẩm của ngành trồng trọt.  B. Sản phẩm của ngành chăn nuôi. 

B. Sản phẩm của ngành thuỷ, hải sản. D. Các ý trên đúng. 


113 


Câu 3: (0.5 điểm) Ở nước ta hiện nay. công nghiệp thực phẩm chiến 
khoảng bao nhiêu phân trăm giá trị sản lượng công nghiệp? 
A. Khoảng 20%. B. Khoảng 25%. 
€. Khoảng 30%. D. Khoảng 38%. 
Câu 4: (0.5 điểm) Phân ngành nào sau đây của công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng 
A. Ngành dệt - may. 
B. Ngành da - giày. nhựa. 
C. Ngành thuỷ tỉnh - sành - sứ - giấy - in. 
D. Các ý trên đúng. 
Câu 5: (0,5 điểm) Ngành công nghiệp thực phâm ở nước ta hiện nay chiến 
khoảng bao nhiêu phân trăm trong tông giá trị kim ngạch xuất khâu. 
A. Khoảng 25%. B. Khoảng 30%. 
€. Khoảng 35%. D. Khoảng 40% 
Câu 6. (0,5 điểm) Phân ngành nào sau đây là của ngành công nghiệp thực phâr 
A. Chế biến các sản phâm từ trồng trọt. 
B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi. 
C. Chế biến thuỷ, hải sản. 
D. Các ý trên đúng. 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4-điểm) Cho bảng số liệu : 


Tình hình sản xuất một số sản phầm công nghiệp của thế giới thời k 
1950 - 2003. 


Ty = 1960 | 1970 | 1980 | 1990 2003 
Sản phẩm 
DÀm (Tỉ kwh) 967 23304 Lao 4962 | 8247 11832 14851 


“Thép (Triệu tấn) | 189 | 346 


594 682 -T70- §70 


- Vẽ hai đường "biểu diễn trên cùng một hệ toạ độ (cho 1950 = -100) 

~- Nhận xét và giải thích. 
Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm? Côn 
nghiệp sản xuât hàng tiêu dùng? 


114 


Đáp án và biểu điểm đề 63: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: T 
Câu hói II RE: 3 4 Š " 
Đáp án A ] D C D | ĐÐ. D, 


I. Câu hỏi tự luận: 
"âu I1: (4 điêm) 
s Cách tính %: 
% Điện: 1950 là 967 = 100 thì 1960 = _. 


- Thép: 1950 là 189 = 100 thì 1960 = — 


* Lập bảng số liệu %: 


_Năm | 1950 [ 1960 | 1970 [ 1980 [ 1990 [ 2003 - 
| Điện | 100 | 238 | 513 | 823 |1224| 1535. 


Thép | 100 | 183 314 | 361 | 407 | 460 


s Vẽ biêu đỏ: 


t 


eo i46 + 


Nắm ,s.: 140 
- Nhận xét và giải thích: 
t Điện: 
+ Là ngành năng lượng trẻ, gắn liền phát triển của khoa học kĩ thuật. 
s Tốc độ phát triên nhanh. nhất là từ năm 1980 trở lại đây. 
115 


+ Thép: 
s Sử dụng nhiều trong chế tạo máy, xây dựng. đời sông..... 
° Tốc độ phát triên nhanh, nhất là từ năm 1970 trở lại đây. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Vai trò của ngành. công nghiệp thực phâm: 
+ Đáp ứng nhu cầu ăn. uồng cho con người ngày càng tỉnh vi. hiện đại. 
+ Tiêu thụ và thúc đây nông nghiệp phát triên. 
+ Chế biên tốt sản phâm nông nghiệp sẽ tăng chất lượng, dễ bác 
quản, đễ sử dụng, thuận tiện vận chuyên, tăng thêm giá trị trên thị trường. 


Câu I: (0,5 điểm) Tô chức lãnh thô công nghiệp, chủ yếu éó các hình thức 
nào sau đây? 
A. Điểm công nghiệp. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


B. Khu công nghiệp tập trung. trung tâm công nghiệp. 

€. Vùng công nghiệp. 

D. Tất cả các ý trên đúng. 
Câu 2: (0,5 điểm) Điều kiện nào sau đây quyết định đến các hình thức củ: 
tổ chức lãnh thổ công nghiệp? 

A. Các điều kiện tự nhiên. B. Tiến bộ-của khoa học - kĩ thuậ 

C. Chính sách, kinh tế, dân cư. D. Các ý trên đúng. 
Câu 3: (0,5 điểm) Với các hình thức tỏ chức lãnh thổ công nghiệp sẽ thúc 
đây thành công chiến lược công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đặc biệt là ¿ 
nhóm nước nào hiện nay? 

A. Các nước công nghiệp phát triên. 

B. Các nước công nghiệp mới. (NIC) 

C. Các nước đang phát triển. 

D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0,5 điểm) Khu công nghiệp tập trung ra đời và phát triển ở các nước 
tư bản vào giai đoạn nào? 

A. Cuối thế kì XVIII đầu thế ki XIX. 

B. Cuối thế kỉ XIX đầu thế ki XX. 

C. Sau chiến tranh thế giới thứ 2. 

D. Vào những năm đầu thế kỉ XXI 


I16 


Câu 5: (0,5 điểm) Hãy điền mũi tên đúng cho bảng sau: 


Tên gọi khu công nghiệp. 
(Khu công nghiệp tập trung) 

1. Hàn Quốc A. Khu thương mại tựdo — = 

2. Trung Quốc B. Khu chế xuất. 

3. Ma-lai-xi-a C. Đặc khu kinh tế. 

4. Đài Loan. D. Các tên gọi khác nhau. 


Nước 


Câu 6: (0.5 điểm) Thập ki nào mà ở Châu Á (trong đó có Việt Nam) xuất 
hiện và phát triển mạnh hình thức khu công nghiệp tập trung? 

A. Thập kỉ 1950 - 1960. B. Thập ki 1960 - 1970. 

C. Thập ki 1970 - 1980. D. Những năm đầu thế ki XXI 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Hãy khái quát những đặc điểm chính của hình thức tổ chức 
lãnh thô công nghiệp? 

Câu 2: (3 điểm) Nêu vai trò của công nghiệp sản xuất hành tiêu dùng? 


Đáp án và biểu điểm đề 64: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hói | 1 2 3 4 b 
D D C B_ | 1⁄B,2/C3/A,4/B 


Đáp án 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Điểm công nghiệp: 
+ Có I -> 2 xí nghiệp gần nguyên, nhiên liệu 
+ Có một điểm dân cư gắn liền 
+ Các xí nghiệp không liên kết nhau 
- Khu công nghiệp tập trung: 
+ Vị trí thuận lợi và có ranh giới cụ thẻ 
+ Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp 
+ Sản phẩm dùng trong nước, xuất khâu 
+ Có các dịch vụ hỗ trợ 
~ Trung tâm công nghiệp: 
+ Vị trí thuận lợi, gắn với đô thị vừa và lớn 
+ Có các xí nghiệp nòng cốt 


m 


+ Bao gồm diêm công nghiệp. khu công nghiệp. có liên kết nhau vẻ 
sản xuất, kĩ thuật. 
- Vùng công nghiệp: 
+ Có vùng lãnh thô rộng lớn 
+ Có vải ngành công nghiệp chủ yêu tạo nên hướng chuyên môn hóa 
+ Có mỗi liên hệ san xuất 
+ Có tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp 
Câu 2: (3 điểm) Công nghiện sản xuất hàng tiêu dùng có vai trò sau: 
- Sản xuất nhiều sản phâm chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của nhân dân 
- Giải quyết nhiều việc làm 
- Sản phẩm có khả năng xuất khâu 
~ Tiêu thụ nguồn nguyên liệu đa dạng 


_J. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Điểm công nghiệp là hình thức của tô chức lãnh thổ công 
nghiệp có ưu điểm là? 

A. Dễ thay đôi thiết bị 

B. Tính cơ động. dễ ứng phó với các sự cô 

€. Không bị lệ thuộc các xí nghiệp khác 

D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0.5 điểm) Gắn với đô thị lớn. và vừa, có vị trí thuận lợi đó là hình 
thức của tô chức lãnh thỏ công nghiệp? 

A. Khu công nghiệp tập trung B. Trung tâm công nghiệp 

C. Điểm công nghiệp D. Vùng công nghiệp 
Câu 3: (0,5 điểm) Tô chức lãnh thô công nghiệp có mấy hình thức chủ yếu? 

A. 3 hình thức B.4hìnhthức C.5hìnhthức D. 6hinh thức 
Câu 4: (0.5 điểm) Với đặc điểm là các xi nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) 
nằm trong hình thức tô chức lãnh thô công nghiệp nào? 

A. Điểm công nghiệp B. Trung tâm công nghiệp 

€. Vùng công nghiệp D. Khu công nghiệp tập trung 
Câu 5: (0.5 điểm) Sản xuất công nghiệp có một vài ngành chủ yếu tạo nêr 
hướng chuyên môn hoá. Đó là đặc điêm của? 

A. Khu công nghiệp tập trung B. Trung tâm công nghiệp 

€. Vùng công nghiệp D. Điểm công nghiệp 


Câu 6: (0.5 điểm) Đặc điểm nào sau đây đúng của khu chế xuất? 
A. Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài 
* Sản phâm công nghiệp hướng ra xuất khâu 
`, Tiếp thu công nghệ tiên tiên 
% Các ý trên đủng 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I: (4 diêm) Tại sao các nước đang phát triển châu Á. trong đó có Việt 
Nam phô biên hình thức khu công nghiệp tập trung? 

Câu 2: (3 điểm) Nêu vai trò của tô chức lãnh thô công nghiệp? 


Đáp án và biểu điểm đề 65: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Giuín | T ƒ 3 | 3 [| +4 | ã 6 — 
BinitT D § am: B Ệ D 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điềm) 
- Khu công nghiệp tập trung phát triên mạnh ở các nước đang phát 
triển châu Á. trong đó Việt Nam vào giai đoạn 1960-1970 của thế kỉ XX 
- Là vì: 
L Các nước đang, phát triển ở châu Á và Việt Nam đang thực hiện 
sông nghiệp hoá. với chiến lược công nghiệp hướng ra xuất khâu. 
t Thu hút kĩ thuật và công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến 
+ Thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài 
L Trao đổi học hói kinh nghiệm quản lí của các nước công nghiệp 
shát triên. 
Câu 2: (3 điểm) Tô chức lãnh thô công nghiệp có các vai trò sau: 
- Luôn phát triển từ hình thức đơn giản. trình độ thấp sang hình thực 
nhức tạp có trình độ cao hơn. 
- Đem lại hiệu quả cao vẻ kinh tế- xã hội và môi trường 
- Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động 
- Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại 
tóa đât nước. 


lỊc 


CHƯƠNG IX 
ĐỊA LÍ DỊCH VỤ 


ĐÈ 66 
L. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I1: (0.5 điểm) Trong các ngành kinh tế thì ngành nào được coi là một 
khu vực có cơ cầu ngành hết sức phức tạp nhất? 

A. Các ngành trong sản xuất nông nghiệp 

3. Các ngành dịch vụ 

€. Các ngành trong công nghiệp nhẹ 

D. Công nghiệp thực phẩm 
Câu 2: (0,5 điểm) Ở nhiều nước trên thẻ giới người ta chia các ngành dịch 


vụ thành nấy nhóm? 

A. 2 nhóm B. 3 nhóm 

€. 4 nhóm - —D.,Snhóm 
Câu 3: (0,5 điểm) Yếu tó nào sau đây ảnh hưởng đến sự phát triển cơ cầu 
ngành dịch vụ? 

A. Số dân và sức mua của dân cư B. Tỉ lệ gia tăng dân số 


C. Kết cấu theo độ tui, theo giới tính — D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0,5 điểm) Các ngành dịch vụ tiêu dùng được phân bố và phát triển 
mạnh khi được gắn bó mật thiết với vùng? 

A. Vùng phân bó dân cư B. Vùng sản xuất nguyên liệu 

C. Vùng công nghiệp D. Khu công nghiệp tập trung 
Câu 5: (0,5 điểm) Ở nhiều nước trên thé giới người ta chia các ngành dịch 
vụ ra thành những nhóm nào? 

A. Nhóm dịch vụ kinh doanh B. Nhóm dịch vụ tiêu dùng 

€C. Nhóm dịch vụ công cộng D. Các ý trên đúng 
Câu 6: (0,5 điểm) Các nước nào có tỉ trọng các ngành dịch vụ hàng năm 
trong cơ câu GDP trên 60%2 

A. Các nước đang phát triên 

B. Các nước phát triển 

€. Các nước công nghiệp mới 

D. Các nước phát triên và các nước công nghiệp mới 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của các ngành dịch vụ đối với sản xuất và 
đời sống xã hội. 
Câu 2: (3 điểm) Nêu sự phân loại của các ngành dịch vụ 


120 


Đáp án và biểu điểm đề 66: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi |  l : È) 3 4 5 6 
Đáp án | B B D A_ | _D B 


I. Câu hỏi tự luận: 
'âu I1: (4 điêm) Y nghĩa các ngành dịch vụ: 
- Các ngành dịch vụ có tác dụng thúc đây các ngành sản xuất vật chất 
hát triển 
- Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước tạo thêm việc làm 
- Phát triển các ngành dịch vụ sẽ khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên 
hiên và sự ưu đãi của tự nhiên 
- Phát triển các ngành dịch vụ có tác động nhiều mặt tới nên kinh tế và 
xạ phát triên xã hội 
'âu 2: (3 điểm) Phân loại các ngành dịch vụ 
- Nhiều nước trên thê giới chia các ngành dịch vụ thành 3 nhóm: Dịch 
ụ kinh doanh, Dịch vụ tiêu dùng, Dịch vụ công 
- Dịch vụ kinh doanh: giao thông, thông tin liên lạc, tài chính... 
~ Dịch vụ tiêu dùng: Buôn bán, du lịch, y tế, giáo dục,... 
- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động các đoàn thẻ.... 


ĐÈ 67 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
'âu 1: (0.5 điểm) Số người hoạt động trong các ngành dịch vụ ở các nước 
hát triển khoảng bao nhiều phân trăm? 
A. Từ 50 đến 55% B. Từ 55 đến 60% 
€. Trên 60% D. Trên 70% 
'âu 2: (0.5 điểm) Ở các nước đang phát triển ti lệ lao động trong khu vực 


¡ch vụ khoảng? 
A, Khoảng 20% B. Khoảng 25% 
€. Khoảng 30% - .__D. Khoảng 40% 
'âu 3: (0.5 điểm) Ở nhiều nước trên thê giới ngành nào được thường gọi là: 
ngành công nghiệp không khói”? 
A. Ngành sản xuất nông nghiệp. — B. Các ngành dịch vụ. 
C. Nuôi trồng thủy, hải sản. D. Các ý trên đều sai. 
'âu 4: (0.5 điểm) Trong GDP ở các nước đang phát triển thì tỉ trọng của 


1c ngành dịch vụ chiêm khoảng? 
A. Trên 35% 
C, Từ 35% đến 40% 


B. Trên 30% h 
D. Dưới 50% 
121 


Câu 5: (0.5 điểm) lộ nước ta tỉ lệ lao động trong các ngành dịch vụ chiế 
khoảng bao nhiêu phân trầm lao động cả nước (2003) 


A. Trên 23% B. Trên 30% 
€. Trên 35% D. Trên 40% 


Câu 6: (0.5 điểm) Trên thẻ giới các thành phố cực lớn. đồng thời cũng 
các trung tâm địch vụ lớn nhất là? 

A. Si-ca-gô (Hoa Kì) xin-ga-po. Xao-pao-lô (Bra-xin) 

B. Niu-looc (Hoa kì). Luân Đôn (Anh). Tô-ki-ô (Nhật Bản). 

€. Oa-sinh-tơn (Hoa kì). Pari (Pháp). Bruc-xen (Bì) 

D. Mát-xcơ-va (Liên bang Nga). Bắc Kinh (Trung Quốc) 


II. Câu hỏi tự luận: : 
Câu I: (4 điểm) Tại sao các thành phô cực lớn. đồng thời cũng là các trung 
tâm dịch vụ lớn? 
Câu 2: (3 điểm) Các nhân tô ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố c¡ 
ngành dịch vụ? 
Đáp án và biểu điểm đề 67: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


lEl-s-Ei-EiEEt LÊ 


II. Câu hỏi tự luận: 5 


Câu I: (4 điểm) Các thành phó cực lớn, đồng thời cũng là các trung tâ 
dịch vụ lớn. là do: 
~ Các thành phó lớn là môi trường nhân tạo. Cần đáp ứng nhu câu cho di 
cư như: lương thực. thực phâm. nguồn năng lượng. nước... từ bên ngoài. 
- Mức sông dân cư thành thị nhìn chung là cao. 
- Các thành phô lớn thường là các trung tâm chính trị của cả nước, hoi 
địa phương. 
- Vì vậy. các ngành dịch vụ. kinh doanh tiêu đùng. dịch vụ công cột 
cũng tập trung và phát triên mạnh. 
Câu 2: (3 điểm) Sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ tuỳ thuộc vi 
các nhân tỐ sau: 
~ Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động. 
- Qui mô cơ cầu dân số. sự phân bố dân cư. 
~ Phong tục tập quán. truyền thông văn hoá. 
- Thu nhập thực tế. mức sống dân cư. 
- Tài nguyên nhiên nhiên. tài nguyên văn hoá.... 
- Sự phát triền của cơ sở hạ tâng. 


ĐÈ 68 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


âu 1: (0.5 điểm) Giao thông vận tải là ngành dịch vụ nhưng có tính chất là 
sảnh sản xuất đặt biệt. vì: 

A. Có các loại hình giao thông B. Tạo ra sản phâm mới 

C. Không tạo ra sản phâm mới D. Có cơ sở hạ tầng khá tốt. 
âu 2: (0.5 điêm) Vùng nào sau đây nằm gần các đầu mối giao thông hoặc 
1c tuyên vận tải chính? 

A. Vùng đông dân cư. 

B. Vùng phân bố các ngành dịch vụ 

C. Vùng tập trung các ngành sản xuất. 

D. Các ý trên đúng. 
âu 3: (0.5 điểm) Phát triển các loại hình giao thông vận tải sẽ ảnh hưởng 
ân sự thay đôi yêu tô nào? 

A. Thay đôi các cơ sở kinh tế. B. Thay đổi phân bố các điểm dân cư. 

C. Thay đôi phân bó sản xuất. D. Các ý trên đúng. 
âu 4: (0.5 điểm) Số tấn hàng hoá và sô hành khách được vận chuyển 
tường được gọi là tiêu chí nào? 

A. Khối lượng vận chuyển 

B. Khối lượng luân chuyên 

*C. Cự lí vận chuyên trung bình. 

D. Khối lượng luân chuyên và vận chuyền. 
'âu 5: (0.5 điêm) Trong giao thông vận tải thì hành khách được tính bằng 
uười/km và hàng hoá được tính bằng tân/km. thì gọi là? 

A. Khối lượng vận chuyên B. Khối lượng luân chuyển 

C. Cự lï vận chuyên trung bình D. Các ý trên đúng 
'âu 6: (0.5 điểm) Yếu tố nào được thể hiện tiêu chí của cự li vận chuyên 
ung bình? 

A. Số hàng hoá và hành khách được tính bằng km. 

B. Tính bằng người/km, hàng hoá tắn/km 

C. Số hành khách và số hàng hoá được vận chuyển. 

D. Các ý trên sai. 


[. Câu hỏi tự luận: 


'âu 1: (4 điểm) Nêu vai trò của ngành giao thông vận tải? 
'âu 2: (3 điểm) Ngành giao thông vận tải có những đặc điểm gì? 


I23 


Đáp án và biểu điểm đề 68: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | 1 3 ] 3 4 § 6 
Đápán | C J. | Ð A B A 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I1: (4 điểm) Vai trò của ngành giao thông vận tải: 
- Đảm bảo các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường. 
- Là nhân tố quan trọng trong phân bố sản xuất. phân bố dân cư. 
- Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. 
- Thúc đây hoạt động kinh tế-văn hoá ở các vùng núi xa xôi. 
- Củng cố tính thông nhất của nền kinh tế. 
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng. 
- Tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới. 
Câu 2: (3 điểm) Đặc điểm của ngành giao thông vận tải: 
- Là ngành dịch vụ đồng thời cỏ tính chất là ngành sản xuất vật ch: 
đặc biệt. 
- Không tạo ra sản phẩm mới. 
- Để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải hay dùng tiêu ch 
+ Khối lượng vận chuyền. 
+ Khối lượng luân chuyền. 
+ Cự li vận chuyển trung bình. 


I. Câu hói trắc nghiệm: 
Câu 1: (0.5 điểm) Yếu tố nào sau đây đẻ đánh giá chất lượng sản phẩm cu 
ngành giao thông vận tải? 

A. Sự an toàn cho hành khách, hàng hoá B. Sự tiện nghỉ 

C. Tốc độ chuyên chở D. Các ý trên đủng 
Câu 2: (0.5 điểm) Ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hoạt động của các phươr 
tiện giao thông vận tải chính là? 

A. Dạng địa hình ` 

B. Khí hậu và thời tiệt 

C. Cơ sở hạ tâng của giao thông 

D. Lực lượng lao động trong ngành giao thông 


124 


"âu 3: (0.5 điểm) Ý nghĩa quyết định đối với sự phát triên. phân bố và các 
oạt động giao thông vận tải là? 
A. Sự tập trung dân cư B. Sự phát triển các ngành kinh tế 
€. Sự phân bố các ngành kinh tế D. Các ý trên đúng 
âu 4: (0.5 điểm) Nước nảo trên thế giới có hệ thống giao thông hiện đại nhất? 


A. Hoa Kì B. Nhật Bản 
€C. Liên bang Nga D. Đức 


'âu 5: (0.5 điểm) Phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc 
1ường sử dụng là? 

A. Ôtô B. Đường sắt €. Lạc đà D. Đường sông 
"âu 6: (0.5 điểm) Nhân tô nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố 
pành giao thông vận tải? 

A. Điều kiện tự nhiên B. Điều kiện kinh tế xã hội 

C.Y A và B dúng D. Ý A và B sai 


[. Câu hỏi tự luận: 

'âu 1: (4 điểm) Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế văn hoá miền 
ủi, giao thông vận tải phải đi trước một bước? 

'âu 2: (3 điểm) Hãy kể một số phương tiện giao thông đặc trưng ở vùng 
oang mạc. vùng băng giá, các đảo quốc? 


Đáp án và biểu điểm đề 69: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi l 
Đáp án D 
I. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) 
- Địa hình miễn núi bị chia cắt lớn. 
- Đề phát triển kinh tế - xã hội ở miễn núi, giao thông vận tải phải đi 
ước một bước. là vì: 
L Tạo điều kiện khai thác các thế mạnh ở miễn núi như: khoáng sản, 
im sản. chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, thuỷ điện. 
: Thúc đây giao lưu các địa phương ở miễn núi. giữa miền núi với 
ông băng. 
+ Thúc đây phát triển công nghiệp, đô thị ở miễn núi. 
+ Thu hút dân cư từ đồng bằng lên miễn núi, thúc đẩy phân công lao 
ông theo lãnh thô. 
+ Hình thành cơ cấu kinh tế miền núi, phát triển các dịch vụ. 


| Øl!%; 
P3 
|| 
{ 
>|+| 
1 

| 
œ®| 6| 
| Ị 
TINH: 
Í 
2|* 
Ï 


125 


Câu 2: (3 điểm) 

- Ở vùng băng giá sản cực bắc: xe quẹt (thô sơ) và các phương tiệt 
hiện đại (tàu phá băng nguyên tư, trực thăng...) 

- Ở vùng hoang mạc: Lạc Đà (thô sơ) và các phương tiện hiện đại (x 
ô tô. trực thăng) 

- Ở các đảo quốc: Anh. Nhật Bản. Phí-lip-pin. In-đô-nê-xỉ-a) 

Vai trò của ngành hàng hải. 


ĐÈ 70 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu I: (0.5 điểm) Hiệu quả kinh tẾ cao ở cự l¡ vận chuyên ngắn. trung bình 
thích nghĩ với các dạng địa hình. Đó là đặc diêm cua loại hình giao thông nào? 
A. Đường sắt B. Ôtô 
€. Đường sông D. Ilàng không 
Câu 2: (0.5 điểm) Sự phân bổ mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánl 
khá rõ của sự phân bô vùng? 
A. Vùng tập trung công nghiệp 
B. Vùng khai thác khoáng sản 
C. Vùng chuyên canh cây công nghiệp 
D. Vùng chăn nuôi đại gia súc 
Câu 3: (0.5 điểm) Tổng chiều dài đường sắt trên thế giới hiện nay khoản 
bao nhiêu triệu km? 


A. Khoảng l triệu km B. Khoảng 1.2 triệu km 
€. Khoảng 1.5 triệu km Ð. Khoảng 2 triệu km 


Câu 4: (0,5 điểm) Chở nặng. đi xa. tốc độ nhanh và giá cước phí thấp đó l¡ 
. đặc điểm của ngành giao thông vận tải nào? 
A. Ngành ôtô B. Ngành đường sắt 
C. Ngành đường biên D. Ngành hàng không 
Câu 5: (0.5 điểm) Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến các khô đường sẵ 
rộng khác nhau trên thê giới? 


A. Do liên quan đến sức kéo B. Do nhu cầu vận chuyển 
C. Do vấn đề quốc phòng D. Các ý trên đúng 


Câu 6: (0,5 điểm) Trong giao thông đường sát thì đường ray khỏ tiêu chuẩi 
và khô rộng là? 


A. Từ Im đến 1.2m B. Từ 1.2m đến 1.4m 
C. Từ 1,4m đến 1.6m D. Từ 1.5m đến 1.7m 


126 


I. Câu hỏi tự luận: 

"âu l: (4 điểm) Mạng lưới sông ngòi dày đặc ở nước ta có ánh hướng như 
vế nào đến ngành giao thông vận tải? 

"âu 2: (3 điêm) Tại sao châu Âu và vùng đông bắc Hoa Kì mạng lưới 
ường sắt có mật độ cao? 


Đáp án và biểu điểm đề 70: 
, Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu KT m1 1A 6=. Tủ 5... s.. 
Đápán | B A + -SHMIRE SH TnE- 1 


I. Câu hỏi tự luận: 


âu 1: (4 điểm) 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành vận tải đường 
ảng (ở nước ta vận tải đường sông có khối lượng vận chuyên hàng hoá 
ứng thứ 2 sau đường ôtô). 

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc lại không thuận lợi cho vận tải đường 
tô và dường sắt vì: 

+ Phải làm nhiều cầu, khá tốn kém. 

+ Dễ gây tắc ngẽn giao thông trong mùa lũ (được thể hiện rõ ở tuyến 
uốc lộ 1A. đường sắt thông nhất) 
'âu 2: (3 điểm) 

- Hai vùng châu Âu và đông bắc Hoa Kì phát triển mạnh nền công 
ghiệp tư bản chủ nghĩa lâu đời. 

- Sự hình thành và phát triển đường sắt ở đây nhằm đáp ứng yêu cầu 
ân chuyên nguyên liệu, sản phẩm của nền công nghiệp 

- Hai vùng trên nằm ven hai bờ đại tây dương có nhiều hải cảng lớn. 


ĐÈ 7I 


, Câu hỏi trắc nghiệm: 
'âu 1: (0,5 điểm) Trên các tuyến đường sắt tối tân nhất trên thế giới thì tốc 
ộ chạy tàu là? 

A. Từ 100km đến 150km/h B. Từ 150km đến 200km/h 

C. Từ 250km đến 300km/h  D.Từ300km đến 400km/h 
'âu 2: (0,5 điểm) Ở Hoa Kì và Tây Âu vận tải bằng ôtô đang bị ngành giao 
\ông nào cạnh tranh khốc liệt? 

A. Ngành hàng không B. Ngành đường sắt 

€. Ngành đường sông D. Ngành đường biển 


127 


Câu 3: (0.5 điểm) Trên thế giới tàu đường sắt chạy trên đệm từ, có thể đạ 


tốc độ là? - : 
A. Tốc độ 350km/h B. Tốc độ 400km/h 
C. Tốc độ 450km/h D. Tốc độ 500km/h 


Câu 4: (0.5 điểm) Sự phát minh ra đường Tay và chế tạo ra đầu máy hơ 
nước đã mở ra kỉ nguyên của ngành đường sắt vào thời kì nào? 

A. Từ đầu thê ki XVIII B. Từ đầu thế ki XIX : 

C. Từ đầu thế ki XX D. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
Câu 5: (0,5 điểm) Trên thế giới khu vực nào sau đây. mạng lưới đường số 
có mật độ cao nhất? 

A. Châu Âu B. Vùng đông bắc Hoa Kì 

C. Châu Âu và vùng Đông nam Á _D. Ý A và B đúng 
Câu 6: (0.5 điểm) Xu hướng đôi mới trong vận tải đường. sắt trên thế giới là? 

A. Đổi mới về sức kéo B. Đôi mới về toa xe 

C. Đổi mới về đường ray D. Các ý trên đúng 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I1: (4 điểm) Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở các hoang mạc nhiệt đớ 
ảnh hưởng đến ngành giao thông vận tải như thế nào? 

Câu 2: @ điểm) Hãy phân tích tác động của công nghiệp tới sự phát triển vi 
phân bó của ngành giao thông vận tải? 


Đáp án và biểu điểm đề 71: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 
Đáp án € B D B D D 

sẻ Xne : : 7.7... ¬ 
II. Câu hồi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) 

- Ở hoang mạc không có điều kiện phát triển vận tải đường sông vi 
đường sất 

- Vận tải bằng ô ôtô cũng trở ngại do cát bay và bão cát sa mạc 

- Vận tải bằng trực thăng có ưu việt 

~ Vận tải phổ biến nhất là lạc đà 
Câu 2: (3 điểm) 

- Sự phát triển các trung tâm công nghiệp lớn và sự tập trung hoá lãnÈ 
thổ sản xuất công nghiệp sẽ tăng nhu câu vận chuyền nguyên. nhiên. vật liệt 
và sản phẩm 

- Làm mở rộng vùng cung cấp nguyên. nhiên liệu và vùng tiêu thụ sản phải 

- Làm tăng khối lượng hàng hoá vận chuyển, luân chuyền và tăng cự l 
vận chuyển. 


128 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
”âu 1: (0.5 điểm) Chiếm khối lượng vận chuyển lớn nhất hiện nay là ngành 
“ân tải nào? 

A. Vận tải đường biên B. Vận tải đường ôtô 

C. Vận tải đường sắt D. Vận tải đường hàng không 
âu 2: (0.5 điểm) Loại phương tiện vận tải nào phối hợp được với hoạt 
lộng của các phương tiện vận tải khác? 

A. Vận tải đường biên B. Vận tải đường sắt 

€. Vận tải ôtô D. Vận tải hàng không 
3âu 3: (0.5 điểm) Đề đáp ứng yêu cầu vận chuyển đa dạng của khách hàng 
hì ưu điểm của ngành giao thông nào? 

A. Giao thông ôtô B. Giao thông đường sắt 

€. Giao thông đường sông D. Giao thông đường biển 
”âu 4: (0.5 điểm) Gây ô nhiễm không khí nhiều nhất là loại giao thông nào 
tiện nay? 

A. Giao thông đường biên B.Giao thông ôtô 

C. Giao thông đường sắt D. Giao thông đường hàng không 
“âu §: (0.5 điểm) Khu vực và quốc gia nào có số người sử dụng xe du lịch 
thiêu nhât thê giới? 

A. Nhật Bản và Dông nam Á B. Hoa Kì và châu Mĩ La Tinh 

C. Hoa Kì và Tây Âu D. Liên bang Nga và Tây Á 
-âu 6: (0.5 điểm) Cầu Pon-sa-Tren I dài nhất thế giới, dành cho xe ôtô qua 
lỗ Pon-sa-tren ở Hoa Kì dài bao nhiêu? 

A. Dài: 34822m B. Dài 38422m 

C. Dài 32824m D. Dài 37600m 
* Câu hỏi tự luận: 

âu 1: (4 điểm) Liệt kê các vân đề nghiêm ,rọng về môi trường liên quan 


lên sự phát triển Š ạt công nghiệp ôtô trên thế giới? 
7âu 2: (3 điểm) Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của giao thông vận tải ôtô 


Đáp án và biểu điểm đề 72: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
4 8 | ® 
B C | B 


Câu hỏi | 
Đáp án B 


| 
œ®œj+® 
——— 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I1: (4 điểm) 
Sử dụng nhiều nguyên liệu kim loại 
- Sử dụng nhiều nhiên liệu dầu mỏ 
- Mạng lưới đường. nơi đô ôtô chiếm nhiều diện tích 
- Tình trạng ô nhiềm không khí, tiếng òn nhất là ở các thành phố lớn 
~ Tình trạng ùn tắc giao thông 
~ Tai nạn giao thông không ngừng tăng lên 
Câu 2: (3 điểm) 
- Ưu điểm: 
+ Sự tiện lợi tính cơ động và khả năng thích nghi cao với các điề 
kiện địa hình 
+ Có hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyên ngắn và trung bình. 
+ Đáp ứng các yêu cầu vận chuyên đa dạng khách hàng 
+ Ôtô phối hợp được với hoạt động của các loại giao thông khác 
- Nhược điểm: Trọng tải ít. giá chỉ phí cao. vùng miễn núi giao thôn, 
nguy hiểm. 


ˆ 


ĐE 73 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Khoảng một nửa chiều dài đường Ống trên thế giới đượ 
xây dựng nhanh nhất ở giai đoạn nào? 


A. Đầu thế ki XIX B. Cuối thế ki XIX 
C. Đầu thế ki XX D. Sau năm 1950 


Câu 2: (0,5 điểm) Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền vó 
nhu cầu vận chuyền gỉ? 

A. Vận chuyền dầu mỏ B. Vận chuyền khí đốt 

C. Vận chuyên các sản phâm dầu mỏ D. Các ý trên đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Những nước và vùng nào sau đây có hệ thông ống dẫi 
dài và dày đặc nhất thế giới? 

A. Khu vực Trung Đông B. Hoa Kì. Liên bang Nga. Trung Quối 

C. Braxin, Mêhicô, ChiLê — D. Ý A và B đúng 
Câu 4: (0.5 điểm) Ở nước ta ống dẫn dâu thô và sản phẩm dầu mỏ dà 
khoảng bao nhiêu km? 

A. Khoảng 400km B. Khoảng 700km 

C. Khoảng 900km D. Khoảng 1200km 


130 


Câu 5: (0,5 điểm) Có hệ thống ông dẫn dài và dày đặc nhất thế giới là nước 
nào sau đây? 
A. Trung Quốc B. Hoa Kì 
C. Liên bang Nga D. I-Rắc 
"âu 6: (0.5 điểm) Đường ống dẫn khí đồng hành từ mỏ Bạch Hỗ ở nước ta 
đài là? 
A. 170Km B.210Km C. 250Km D. 300Km 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu I1: (4 điểm) Hãy nêu ý nghĩa kinh tế kỉ thuật của việc xây dựng hệ 
thông đường ông? 

Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu ưu điểm và phân bố ngành vận tải bằng đường ống? 


Đáp án và biểu điểm đề 73: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi l ‡$ | 5 4 5 6 
Đáp án D D ]— D A B A 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Vận tải bằng đường ống là loại hình vận tải rất rẽ, được xây dựng 
nhanh nhất là sau năm 1950 
- Gần liền với vận chuyên dầu mỏ, khí đốt và sản phẩm dầu mỏ 
- Vận tải bằng đường ống đòi hỏi phải có công nghệ tiên tiến (có thiết 
bị kiểm soát áp suất trong ống, thiết bị xử lí kịp thời khi xây ra sự cô...) 
- Lắp đặt các đường ống dẫn dầu, khí dưới biển càng phức tạp hơn 
(nhất là vùng biển có sóng lớn, bảo...) 
Câu 2: (3 điểm) 
- Ưu điểm: 
+ Giá vận tải rẽ 
+ Không chuyền dịch trong quá trình vận tải 
- Phân bố nhiều nhất: 
+ Gắn liền sự phát triển và phân bố với ngành công nghiệp dầu. khí 
+ Phân bố dày đặc ở khu vực Trung Đông, Hoa Kì, Liên bang Nga, 
Trung Quốc 


131 


ĐỀ 74 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Ba nước nào sau đây phát triển mạnh giao thông đường 
sông, hồ là? 

A. Hoa Kì, Liên bang Nga và Canada 

B. Liên bang Nga. Braxin và Pháp 

C. Nhật Ban, Hàn Quốc và Việt Nam 

D. Anh, Đức và Tây Ban Nha 
Câu 2: (0,5 điểm) Hai đường sông quan trọng nhất ở châu Âu là sông? 

A. Sông Vônga và sông Đôn B. Sông Rainơ và sông Đanuyp 

€. Sông Vônga và sông Rainơ D. Sông Đanuyp và sông Đôn 
Câu 3: (0.5 điểm) Hoa kì có năm hỏ là: Hồ thượng. hồ Misigôn, hồ Hurôn, 
hồ Êri và hồ Ôntariô với tông diện tích các hỗ là? 

A. 254050 Km” B. 245050 Km? 

C. 202550 Km” D. 225500 Km? 
Câu 4: (0,5 điểm) Việc buôn bán giữa ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là 
EU Hoa Kì và Nhật Bản đều được thực hiện chủ yếu bằng loại giao thông nào? 

A. Giao thông hảng không B. Giao thông đường biển 

€. Giao thông đường ôtô D.Ý A và B đúng 
Câu 5: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây có tác động thúc đây đến sự phát triển 
ngành giao thông đường biên? 

A. Nhu cầu về tài nguyên. nguyên liệu để sản xuất 

B. Do sự mở rộng buôn bán quốc tế 

€. Do sự phát triển của nền kinh tế 

D. Quan hệ quốc té được mở rộng 
Câu 6: (0,5 điểm) Giao thông vận tải đường biển chiếm bao nhiêu khối 
lượng luân chuyển so với các phương tiện vận tải khác? 

A.Chiếm 1/5 B.Chiếm2⁄5  C.Chiến3⁄  D.Chiếm 4/5 


II. Câu hỏi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của ngành giao 
thông đường sắt 

Câu 2: (3 điểm) Tại sao phần lớn các hải cảng lớn trên thé giới lại phân bố 
chủ yếu ở hai bờ.Đại Tây Dương? 


132 


Đáp án và biển điểm đề 74: 
|. Câu hỏi trắc nghiệm: 
| 
A 


Câu hỏi 


Đáp án 


[I. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Ưu điểm: 
+ Vận chuyển được các hàng nặng 
+ Thực hiện vận chuyền trên những tuyến đường xa, có tốc độ nhanh 
+ An toàn cao 
+ Ổn định và giá vận chuyển rẽ 
- Nhược điểm: 
+ Cơ động kém (chỉ có một đường) 
+ Xây dựng đường lâu. quá tốn kém 
Câu 2: (3 điểm) 
- Hai bờ Đại Tây Dương (chủ yêu là Bắc băng dương) là hai trung tâm 
c¡nh tế lớn nhất thể giới là EU và Bắc Mĩ 
- Các cảng ở đây vừa có hậu phương cảng rộng lớn và phát triển 
- Có vùng tiền cảng rất phát triên 


ĐÈ 75 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Sâu 1: (0,5 điểm) Trên các đường biển quốc tế thì sản phẩm nào được vận 
›huyền nhiều nhất? 
A. Sản phẩm nông sản B. Sản phẩm công nghiệp nặng 
C. Dầu thô và sản phẩm của dầu mỏ__D. Sản phẩm hàng tiêu dùng 
Câu 2: (0,5 điểm) Nối liền địa trung hải và biển đỏ là kênh đào nào sau đây? 


A. Kênh Xuy-ê B. Kênh Pa-na-ma 
C. Kênh kiên D. Các ý trên sai 
3: (0.5 điểm) Quốc gia nào hiện nay có đội tàu buôn lớn nhất thế giới? 
A. Hoa Kì B. Nhật Bản 
C. Anh D. Ôtrâylia 


Sâu 4: (0,5 điểm) Kênh đào Pa-na-ma nối liền biển và đại đương nào? 
A. Biên Ban Tích và Biển Bắc _ B' Đại Tây Dương và Thái Bình Dương 
C. Biển Đỏ và Địa Trung Hải _D. Biển Bắc và Biển Đỏ 
133 


Câu 5: (0.5 điểm) Hoạt động hàng hải ở An Độ dương và Thái bình dương 
ngày càng sâm uât, là do sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ của các nước nào? 
A. Hàn Quốc và Xingapo B. Nhật Bản và Trung Quốc 
C. Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên D. Trung Quốc và Xingapo 
Câu 6: (0.5 điểm) Kênh Ki-en được nói liền hai biển nào sau đây? 

A. Biển Ban-Tích và Biên Bắc B. Biển Ban Tích và Biển Đỏ 

C. Địa Trung Hải và Biên Đỏ D. Biên Ban Tích và Địa Trung Hải 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Những đầu mỗi giao thông quan trọng như Niu-iooc, Mê- 


hi-cô xi-ti, Riôđê Gianêrô. Ilôntôlulu, Luân Đôn, Pari, Rôttécđam. Tôkiô. 
Bắc Kinh, Mátxcơva, Xítni năm ở quốc gia nào? 


Câu 2: (3 điểm) Tại sao Rôt-tec-đam có thẻ trở thành cảng lớn nhất thể giới? 
Đáp án và biểu điểm đề 75: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


HH 


II. Câu hỏi tự luận: 

"âu 1: (4 điểm) Niu-looc (Hoa Kì). Mê-hi-cô xi-ti (Mêhicô), Ri-ôđê Gia- 
nê-rô Braxin). Hôn-tô-lu-lu (ở Thái bình dương của Hoa Kì), Luân Đôn 
(Anh Quốc). Pari (Pháp). Rôt-téc-đam (Hà Lan), Tô-ki-ô (Nhật Bản), Bắc 
Kinh (Trung Quốc), Mátxcơva (Nga). Xit-ni (Ôxtrâylia). 

Câu 2: (3 điểm) 

- Rôt-tee-đam là cảng lớn nhất EU 

- Là cửa ngõ ra biên thuận tiện nhất của EU (các tuyến đường sắt, 
đường sông và cả Tưng ôtô xuyên lục địa châu Âu dẫn đến Rôt-tec-đam). 

- Sự phát triển kinh tế của EU đã làm cho Rôt-tec-đam trở thành hải 


cảng lớn nhất thể giới. 
ĐÈ 76 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Trên thế giới hiện nay có khoảng bao nhiêu sân bay dân 
dụng đang hoạt động? 

A. Khoảng 3500 sân bay B. Khoảng 4000 sân bay 

€. Khoảng 4500 sân bay D. Khoảng 5000 sân bay 


134 


"âu 2: (0.5 điểm) Quốc gia và khu vực nào trên thế giới chiếm gần 1/2 sân 
ay quốc tế? 
A. Trung Quốc và Đông Nam Á B. Nhật Bản và Tây Âu 
C. Liên bang Nga và Bắc Mĩ D. Hoa Ki và Tây Âu 
"âu 3: (0.5 điểm) Những nước nào sau đây được xem là các cường quốc 
ảàng không trên thế giới? 
A. Hoa Kì. Anh, Pháp. Liên bang Nga 
B. Nhật Bản. Đức, Anh, Hàn Quốc 
€. Hoa Kì, Canada, Braxin. Tây Ban Nha 
D. Canada. Trung Quốc, Án Độ. Xigapo 
"âu 4: (0.5 điểm)<Tuyến hàng không nảo sầm uất nhất thể giới hiện nay là? 
A. Tuyến nối châu Âu với Bắc Mĩ và Nam Mĩ 
B. Tuyến nói Hoa Kì với các nước khu vực châu Á Thái bình dương 
C.Ý A và B đúng 
D.Ý A và B sai 
'âu 5: (0.5 điểm) Các máy bay chở khách khổng lồ có tốc độ trung bình 
hoàng bao nhĩ¿a Km/h2 


A. Khoảng 500-600Km/h B. Khoảng 600-700Km/h 
C. Khoảng 700-800Km/h B. Khoảng 800-900Km/⁄h 
"âu 6: (0.5 điểm) Hãy điền mũi tên thích hợp 
Quốc gia-khu vực Các hảng sản xuất máy bay lớn nhất 
LẺU — A. Bôcing 
2, Hoa Kì B. Aribus 
3. Anh €. Rolls Royce 


I. Câu hỏi tự luận: 


"âu 1: (4 điểm) Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của ngành giao thông vận 
ii đường biên và đường sông? 
'âu 2: (3 điểm) Giao thông hàng không có ưu điểm và nhược điềm gì? 


Đáp án và biểu điểm đề 76: 


. Câu hỏi trắc nghiệm: 
3 + 1 3 6 
A C | D |LB2/A3C 


Câu hỏi | | 2 
Đáp án |— D | D 3C 


135 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
* Ngành giao thông vận tái đường biên 
- Ưu điểm: 
+ Vận chuyển các tuyến đường quốc tế 
+ Đảm nhận 3/5 khối lượng luân chuyên hàng hoá của tất cả các 
phương tiện giao thông trên thê giới 
+ Giá vận chuyên rẽ 
Nhược điểm: 
+ Xây dựng quá tốn kém (Tàu thủy, xây dựng hải cảng) 
+ Tốc độ vận chuyên chậm 
* Ngành giao thông vận tải đường sông: 
- Ưu điểm: 
+ Trọng tải từ nhỏ. nhẹ đến nặng, công kẻnh 
+ Gia vận chuyên rẽ vì có sản trọng tự nhiên 
- Nhược điểm: 
+ Tốc độ chậm, hoạt động theo mùa 
+ Hướng có định 
+ Sông miền núi nhiều thác ghènh giao thông nguy hiểm 
* Sông ở đồng bằng phù sa lăng đẹp nhiêu. 
Câu 2: (3 điểm) 
- Ưu điểm: 
+ Tốc độ vận chuyên nhanh mà không có phương tiện nào sánh kịp 
+ Chủ yếu là vận chuyên hành khách quốc tế 
+ Đảm nhận tuyến đường xa, giao lưu quốc tế 
- Nhược điểm: 
+ Cước phí vận chuyển rất đắt 
+ Trọng tải thấp 
+ Chất thải từ động cơ máy bay là nguyên nhân gây thủng tầng ô đôn 


ĐÈ 77 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Kênh Xuy-ê được đào cắt ngang eo đất Xuy-ê của quốc 
gia nào sau đây? 

A. Ai Cập B. Li-Bi C. I- Ran D. I- Rắc 
Câu 2: (0,5 điểm) Ngay từ những năm đầu hoàn thành kênh Xuy-ê đã phục 
vụ đắc lực sự phát triên kinh tế của các nước phương tây mà chủ yếu là 
nước nào? 

A. Pháp B. Anh €. Ai Cập D. Hoa Kì 


136 


'âu 3: (0.5 điểm) Hãy cho biết kênh Xuy-ê dài bao nhiêu Km? 
A. Kênh dài 19SKm B. Kênh dài 159Km 
C.Kênh dài 519Km D. Kênh dài 915Km 
'âu 4: (0.5 điểm) Tại sao khi tàu thuỷ qua kênh Xuy-ê thì không cần ao tàu? 
A. Do kênh rộng và sâu 
B. Do kỉ thuật các tàu thuỷ 
C. Do mực nước biẻn ở Địa Trung Hải và ở vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau 
D. Các ý trên đúng 
'âu 5: (0.5 điểm) Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh Xuy-ê vào thời gian nào? 
A. Tháng 6 năm 1956 B. Tháng 8 năm 1958 
C. Tháng 9 năm 1960 D. Tháng 12 năm 1962 
'âu 6: (0.5 điểm) Hoa Kì trao trả hoàn toàn kênh đào Pa-na-ma cho nhân 
ân Pa-na-ma vào thời gian nào? 
A. Tháng I năm 1997 B. Tháng 6 năm 1998 
C. Tháng 12 năm 1999 D. Tháng 2 năm 2000 


[. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Hãy nêu đặc điểm phân bố ngành vận tải sông, hồ? 
'âu 2: (3 điểm) Tại sao phải nhấn mạnh đến vai trò của các kênh đào? 


Đáp án và biểu điểm đề 77: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi | 1 2 3 4 5 6 
Đápán | A B A C A C 


l. Câu hỏi tự luận: 
'âu I: (4 điểm) 

- Phải có các dòng sông lớn, có giá trị về vận tải đường thuỷ 

- Có các hệ thông sông nói với nhau tự nhiên tạo thành lưu vực vận tải 

- Có các cơ sở kinh tế phân bố đọc theo các sông và hình thành nên 
1c cảng sông 

- Các khu vực phát triển vận tải đường sông quan trọng trên thế giới 
ằu có các kênh đào nối các lưu vực vận tải với nhau 
'âu 2: (3 điểm) 

- Nhờ có các kênh đào mà các lưu vực vận tải đường sông được nói 
đi nhau 

- Các kênh đào được xây dựng vượt qua các trở ngại về địa hình (đó 
1ỉnh là lưu vực chia nước ngăn cách các lưu vực sông) 

- Cần phải có các giải pháp kĩ thuật mới thực hiện được 


137 


ĐÈ 78 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Ngành công nghiệp nào đóng vai trò quyết định nhất vớ 
sự phát triển của thông tin liên lạc? 

A. Công nghiệp cơ khí B. Công nghiệp luyện kim màu 

€. Công nghiệp điện tử tin học D. Công nghiệp luyện kim đen 
Câu 2: (0,5 điểm) Ngành nào sau đây đảm nhiệm sự vận chuyển các tin tức 
một cách nhanh chóng và kịp thời? 

A. Ngành giao thông hàng không  B. Ngành thông tin liên lạc 

C. Ngành Ôtô D. Các ý trên đúng 
Câu 3: (0,5 điểm) Ở thời kì sơ khai con người thường chuyển thông tin vớ 
hình thức nào sau đây là chủ yếu? 

A. Đốt lửa B. Đánh trống 

C. Thôi tù và D. Các ý trên đúng 
Câu 4: (0.5 điểm) Các phương tiện thông tin được coi là sớm nhất của loài 
người dùng đề cầu cứu? 

A. Các phương tiện giao thông thô sơ (ngựa) B. Đốt lửa 

C. Thôi tù và D. Đánh trống 
Câu 5: (0,5 điểm) Cho phép con người lưu giữ và truyền thông tín chính xác 
hơn nhờ sự phát minh ra sản phẩm gì? 

A. Phát minh ra điện lực B. Phát minh ra điện thoại 

€. Phát minh ra giấy D. Phát minh ra máy in 
Câu 6: (0,5 điểm) Thiết bị viễn thông nào cho phép truyền văn bản và hình 
ảnh đồ hoạ đi xa một cách dễ dàng và rẽ tiền? 

A. Thiết bị Rađiô B. Điện thoại 

C. Fax D. Vô tuyến truyền hình 


H. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Tại sao có thể coi sự phát triển của thông tin liên lạc như là 
thước đo của nên văn minh? 
Câu 2: (3 điểm) Ngày nay để bảo đảm thông tin liên lạc người ta dùng 
những phương tiện và phương thức nào?” 

Đáp án và biểu điểm đề 78: 
I. Câu höi trắc nghiệm: 


_—_ SE nHÌn SE mi 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) 

Sự phát triên ngành thông tin liên lạc hiện đại có tác dụng sâu sắc đến: 

- Việc tô chức đời sóng xã hội 

- Việc tô chức lãnh thô các hoạt động kinh tế - xã hội 

- Góp phần quan trọng làm thay đôi các nhân tô phân bố sản xuất 

- Làm tăng cường mạnh mẽ quá trình phi tập trung hoá trong hoạt động 
a các cơ sở kinh tế - văn hoá... 

- Tăng cường khả năng phối hợp hành động của con người trên thể giới. 
âu 2: (3 điểm) 

- Nhờ những tiền bộ của khoa học - kỉ thuật 

~- Nhờ sự phát triên của ngành công nghiệp điện tử - tin học 

- Thông tin liên lạc được sử dụng bằng nhiều phương tiện và phương 
ức khác nhau như điện thoại, điện báo, telex, fax, internet, rađiô và vô 
vến truyền hình. 


ĐÈ 79 


Câu hỏi trắc nghiệm: 
ìu 1: (0,5 điểm) Điện báo là hệ thống phi thoại được nhát minh từ năm nào? 
A. Năm 1827 B. Năm 1837 
C. Năm 1844 D. Năm 1854 
ìu 2: (0.5 điểm) Năm 1895 con người đã thành công trong việc truyền tín 
3u điện báo không dây đã mở ra sự phát triển gì? 
A. Mở ra cuộc cách mạng điện báo không dây 
B. Mỡ ra cho sau này là ngành truyền thanh 
C.Ý A và Bsai 
D. Ý A và B đúng 
ìu 3: (0.5 điểm) Buổi phát truyền hình cho công chúng đầu tiên diễn ra 
ö năm nào và ở đâu? 
A. Năm 1930 ở Tô-ki-ô nước Nhật Bản 
B. Năm 1932 ở Pari nước Pháp 
€. Năm 1934 ở Oa-Sinh-Tơn nước Mĩ 
D. Năm 1936 ở Luân Đôn nước Anh 
ìu 4: (0.5 điểm) Với sự thành công trong nghiên cứu, con người đã cho ' ra 
ang Internet toàn cầu vào năm nào? 
A. Năm 1989 B. Năm 1993 
C. Năm 1995 D. Năm 1998 


139 


Câu §: (0.5 điểm) Với sự phát triển và thay đổi của ngành thông tin liên lạ 
là nhờ sự tiên bộ của ngành nào sau đây? 

A. Tiến bộ của công nghệ truyền dẫn B. Các trạm vệ tỉnh thông tin 

C. Hệ thống truyền Viba D. Các ý trên đúng 
Câu 6: (0.5 điểm) Các vệ tỉnh thông tin đầu tiên được đưa lên quï đạo hoạ 
động trong thời gian nào? 

A. Những năm đầu thế ki XX 

B. Từ cuối thập kỉ 1950 đầu 1960 của thế kỉ XX 

C. Những năm cuối thế ki XX 

D. Những năm đầu thế kỉ XXI 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò của hệ thống định vị toàn cầu? 
Câu 2: (3 điểm) Viễn thông là gì? 


Đáp án và biểu điểm đề 79: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu hỏi l 2 +} | * 5 | 6 
Đáp án B D B | 4 B | ® 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 

- Đây là hệ thống thông tin vô tuyến dẫn đường trong hàng hải và hàng kh 

- Hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong giao thông ở các thành phố lớ 
trên thế giới 

- Cung cấp cho người sử dụng thông tin chính xác về vị trí, tốc đ 
chuyên động bất cứ lúc nào về thời gian và địa điểm trong mọi điều kiệ 
thời tiết. 
Câu 2: (3 điểm) 

- Là sử dụng các thiết bị cho phép truyền các thông tin điện tử đến cá 
khoảng cách xa trên trái đất. 

- Nhờ có mạng lưới viễn thông mà con người từ các vùng khác nha 
trên trái đất có thê liên lạc trực tiếp với nhau. 

. ~ Viễn thông thường phân ra thành các dịch vụ điện thoại và dịch vụ pỲ 

thoại, nhưng phát triển viên thông hiện đại dang xoá nhoà ranh giới này. 


140 


âu I1: (0.5 điêm) Yếu tổ nảo sau đây được thê hiện rõ nhất của ngành 
ương mại? 

A. Là khâu nói liền giữa sản xuất và sản xuất 

B. Là khâu nối liên giữa sản xuất với tiêu dùng 

C. Là khâu nồi liền giữa ngành nông nghiệp với ngành công nghiệp 

D. Các ý trên đúng 
âu 2: (0.5 điểm) Tiền tệ là một loại hàng hoá đặc biệt, có chức năng nào 
u đây? 

A. Thước đo giá trị, phương tiện cất giữ 

B. Phương tiện thanh toán. trao đổi quốc tế 

C. Phương tiện lưu thông 

D. Các ý trên đúng 
âu 3: (0,5 điểm) Để đo giá trị của hàng hoá và dịch vụ. cần có vật ngang 
á, hiện nay vật ngang giá đó là gì? 

A. Vàng B. Tiền 

C. Ý A và B đúng D.ý A và Bsai 
âu 4: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây sai khi cung lớn hơn cầu? 

A. Giá cả thị trường có xu hướng giảm. 

B. Có lợi cho người mua 

€. Không có lợi cho người bán 

D. Sản xuất có khả năng phát triển 
âu 5: (0.5 điểm) Theo qui luật cung và cầu. khi cung nhỏ hơn cầu thì trên 
¡ trường sẽ diễn ra yếu tố nào? 

A. Giá cả tăng B. Kích thích mở rộng sản xuất 

C. Có lợi cho người bán D. Các ý trên đúng 
âu 6: (0,5 điểm) Do quy luật cung cầu, nên giá cả thị trường thường xuyên 
biến động thì các hoạt động nào ngày càng quan trọng? 

A. Cài tiến kĩ thuật sản xuất 

B. Các hoạt động tiếp thị 

€. Nâng cao chuyên môn cho người sản xuất 

D. Mở rộng thị trường 


Câu hỏi trắc nghiệm: 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điểm) Hãy nêu khái niệm về thị trường? 
âu 2: (3 điểm) Ngành thương mại có những vai trò gì? 
141 


Đáp án và biếu điểm đề 80: 

I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hồi l 
Đáp án B 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 

- Thị trường là nơi gặp giữa người bán và người mua. 

- Vật được mang ra trao đồi trên thị trường gọi | là hàng hoá. 

- Thị trườmg hoạt động theo qui luật cung và cầu. 

- Do quy luật cung và cầu nên giá cả trên thị trường thường xuyên 
biến động. 
Câu 2: (3 điểm) 

- Thương mại là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

- Có tác động lớn đến việc thay đổi cả qui mô số lượng và chất lượ 
sản xuất. 

- Thúc đây sự phân công lao động theo lãnh thô. 

- Hình thành và phát triển các ngành chuyên môn hoá và vùng chuy 
môn hoá. 

- Làm thay đổi thị hiếu tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng của xã hội. 


I. Câu hói trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Vật mang ra thị trường là hàng hoá. Vậy hàng hoá là s 
phẩm của lao động có máy thuộc tính? 

A. Có hai thuộc tính. B. Có ba thuộc tính. 

C. Có bốn thuộc tính. D. Không có giới hạn thuộc tín 
Câu 2: (0,5 điểm) Yếu tô nào sau đây sai với các hoạt động của nội thươn 

A. Tạo ra thị trường thống nhất trong nước. 

B. Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. 

C. Góp phần đẩy mạnh chuyên môn hoá sản xuất. 

D. Góp phân phân công lao động theo vùng, lãnh thô. 
Câu 3: (0.5 điểm) Trong quan hệ so sánh, nếu giá trị hàng xuất khẩu I 
hơn hàng nhập khâu thì gọi là: 

A.Cân bằng.  B. Nhập siêu. C. Xuất siêu. 

B. Tuỳ thuộc hàng xuất khâu và hàng nhập khẩu. 


142 


"âu 4: (0,5 điểm) Giá trị xuất khâu và nhập khâu hàng hoá của Nhật Bản 
ăm 2004 ở bảng sau: (Đơn vị tỉ USD). Vậy cán cân xuât nhập khâu là? 


Nước Xuấtkhảu | Nhập khẩu | Cán cân xuất nhập khâu 

Nhật Bản Kế 454.5 b : BÌ) 
A.-11110USD. B.+11110USD 
C. 1020.1 tỉ USD. D. Các ý trên đúng. 


`âu 5: (0.5 điểm) Cơ cầu hàng xuất khẩu nào chiếm tỉ trọng cao ở các nước 
ang phát triển? 

A. Các loại khoáng sản. B. Các sản phẩm cây đặc sản. 

C. Lâm sản. D. Các ý trên đúng. 
"âu 6: (0.5 điểm) Sản phẩm nào sau đây mà các nước kinh tế phát triển 
ường nhập khâu? 

A. Các loại nguyên liệu khoáng sản. B. Nhiên liệu (nhất là dầu mỏ). 

€. Nguyên liệu từ nông nghiệp. D. Các ý trên đúng. 


[. Câu hồi tự luận: 
"âu 1: (4 điểm) Hãy nêu vai trò của ngành ngoại thương? 
"âu 2: (3 điểm) Nội thương có những vai trò gì? Hãy giải thích? 
Đáp án và biểu điểm đề 81: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
_Í 
—— 


Câu hỏi 
Lao 2S 


I. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) Vai trò của ngành ngoại thương: 

~ Trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước trên thế giới. 

- Sự phát triển ngoại thương sẽ góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ cho 
ât nước. 

~ Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. 

~ Ngoại thương phát triển làm cho kinh tế đất nước mạnh hơn. 
'âu 2: (3 điểm) 

- Có nhiệm vụ trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong một quốc gia. 

-_ Nội thương phát triển góp phần đây mạnh chuyên môn hoá sản xuất 
à phân công lao động theo lãnh thổ. 

- Thương nghiệp bán lẻ còn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các cá 
hân trong xã hội. 


143 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu 1: (0,5 điểm) Hãy tính giá trị xuất khâu theo số liệu sau đây? Đơn v 
Tỉ USD/2004) 


| Nước Tổngsố |Xuấtkhẩu | Cán cân xuất nhập khẩu 
HoaKì |2345,4 ? - 707.4 

A. 918 tỉ USD. B. 819 tỉ USD. _ 

C. 981 tỉ USD. D. 891 tỉ USD. 
Câu 2: (0,5 điểm) Nước nào sau đây dẫn đầu thế giới về giá trị xuất khẩu v 
nhập khâu năm 2004? 

A. Nhật Bản. B. Hoa Kì. 

€. Anh. D. Pháp. 


Câu 3: (0,5 điểm) Nhật Bản là cường quốc kinh tế nhưng hoạt đóng xưi 
khẩu và nhập khẩu năm 2004 sau các nước nào sau đây? 

A. Sau Hoa Kì và Cộng hoà Liên Bang Đức. 

B. Sau Hoa Kì. 

€. Sau Hoa Kì và Anh. 

D. Sau Cộng Hoà Liên Bang Đức và Pháp. 
Câu 4: (0,5 điểm) Hãy cho biết ba cường quốc nào sau đây dẫn đầuthé gịc 
về giá trị xuất nhập khẩu vào năm 20042 

A. Nhật Bản — Pháp - Anh. § 

B. Hoa Kì - Cộng Hoà Liên Bang Đức - Nhật Bản. 

C. Hoa Kì - Trung Quốc — Liên Bang Nga 

D. Hoa Kì —- Ca-na-đa - Italia 
Câu 5: (0,5 điểm) Ý nào sau đây sai trong cơ cấu hàng nhập khâu chủ yế 
của các nước kinh tế phát triển? 

A. Khoáng sản kim loại đen. B. Nhiên liệu (nhất là dầu mỏ) 

C. Các loại máy công cụ. D. Khoáng sản kim loại nàu. 
Câu 6: (0,5 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây (Đơn vị: Tỉ USD) nã: 
2004. Hãy tính giá trị nhập khâu? 


Nhật Bản 1020,1 ? +1111 
A. 454,5 tỉ USD B. 544.4 tỉ USD 
€. 445,5 tỉ USD D. 554.4 USD 


144 


I. Câu hỏi tự luận: 
`âu 1: (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng 
oá của một sö nước năm 2004 (Đơn vị tỉ USD) 


NƯớc _ | TÔNG lc NHẠP Em CÂN XUẤT 
ng: SÓ KHÁU KHẢU NHẬP KHÁU 
HoaKìi | 23454 | 8190 | 15264 | ? 

là | 1632,3 | ? +1973 
Đức ' . š 

Pháp | 9151 | ? -13,1 


"âu 2: (3 điểm) Hãy giải thích sự phát triển của ngành nội thương sẽ thúc 
ây sự phân công lao động lãnh thô giữa các vùng? 


Đáp án và biểu điểm đề 82: 
. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Căuhi |, T [ #- “NâN C CN XE 6M Gv. 
Đáp án B..|:. 5B A B G TA) 
I. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) 
* Hoa Ki: - ` 
- Xuât khâu 819,0 tỉ USD, nhập khâu 1 526,4 tỉ USD 
- Nhập khâu > xuất khâu gọi là nhập siêu 
- Cán cân xuât nhập khâu là: 1526,4 - 819,0 = - 707.4 tỉ USD 
* CHLB Đức: 
- Tổng số xuất nhập khẩu là 1632,3 tỉ USD 


- Cán cân xuất nhập khẩu là: + 197,3 tỉ USD 


- Tính xuất khẩu: ".. =914.8ti USD 


* Pháp: 

- Tổng số xuất nhập khâu là 915,1 tỉ USD 

- Cán cân xuất nhập khẩu là - 13.1 tỉ USD 

- Tính nhập khẩu: ÝÏÝ_ =464.1 tỉ USD 
'âu 2: (3 điểm) 

- Mỗi vùng trong một nước hoặc các nước trên thế giới đều có thế 
xạnh sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá 

- Hàng hoá được trao đồi với các vùng khác , nước khác 

- Mỗi vùng, mỗi nước tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của vùng khác, 
ước khác mà mình không có. 


145 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0.5 điểm) Để hoàn thiện ki thuật, công nghệ và nguyên vật liệu sả 
xuất có chất lượng cao hơn thì phải thông qua? 

A. Xuất khẩu B. Nhập khẩu 

C. Phát triển mạnh công nghiệp cơ khí _ D. Xuất khâu và nhập khẩu 
Câu 2: (0,5 điểm) Tổ chức thương mại thế giới thường được gọi là? 

A. APEC B. OPEC C. WTO D.NAFTA 
Câu 3: (0.5 điểm) Tỏ chức thương mại thế giới được chính thức hoạt độn 
từ ngày nào? 


A. Từ ngày 15/11/1994 B. Từ ngày 01/01/1995 
C. Từ ngày 01/10/1995 D. Từ ngày 01/01/1996 
Câu 4: (0,5 điểm) Hiệp định tự do thương mại Bắc Mĩ gồm có 3 nước nà 
sau đây? 


A. Hoa Kì, Canada và Mêhicô B. Hoa Kì, Brxin và Mêhicô 

€. Ac-hen-ti-na, Mêhicô và Hoa Kì D. Canada, Chi Lê và Mêhicô 
Câu 5: (0.5 điểm) Nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập hiệ 
hội các quốc gia Đông nam Á? 

A. Nước Campuchia B. Nước Mianma 

€. Nước Đông T¡ Mo D. Nước Brunây 
Câu 6: (0,5 điểm) Ba cường quốc có giá trị hàng hoá xuất khẩu và nhậ 
khâu lớn nhất thê giới vào năm 2001 là? 

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc 

B. Hoa Kì, CHLB Đức, Nhật Bản 

C. Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc 

D. Nhật Bản, Canada, Braxin 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) Hãy trình bày đặc điểm của thị trường thế giới? 
Câu 2: (3 điểm) Hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu có mối quan hệ như thế nà 


Đáp án và biểu điểm đề 83: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


_ Câu hỏi 1 2 BE s ¬g 
Đáp án B C B | A œ A 


146 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 

- Là một hệ thông toàn cầu ngày càng phức tạp 

- Do sự chật hẹp của thị trường thế giới nên sức ép cạnh tranh càng lớn 

- Các nước tư bản phát triển đang kiểm soát thị trường thế giới 

- Trong những năm vừa qua khối lượng buôn bán ở nhóm nước phát 
triển và đang phát triên tăng liên tục. 
Câu 2: (3 điểm) 

- Đây mạnh nhập khẩu phải dựa trên đây mạnh xuất khâu 

- Việc đây mạnh xuất khẩu cũng tất yếu sẽ thúc đây nhập khẩu 

- Do tăng cường vào quá trình phân công lao động quốc tế, đồng thời 
phải đây mạnh nhập khâu các nguyên, nhiên liệu. mày móc. thiệt bị đê mở 


rộng sản xuât. 
ĐÈ 84 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0.5 điểm) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình dương 
thường được gọi là? 

A.OPEC B. APEC 

€C. SAPTA D.NAFTA 

âu 2: (0.5 điểm) Hiệp hội các quốc gia đông nam Á, được thành lập vào 

thời gian nào và ở quốc gia? 

A. Ngày 08/08/1967 tại Thái Lan  B. Ngày 10/08/1968 tại Phlippin 

€. Ngày 08/10/1969 tại Indnêxia — D. Ngày 12/12/1969 tại Xipapo 
Câu 3: (0,5 điểm) Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm nào? 

A. Năm 1954 .. B. Năm 1957 

C. Năm 1959 D. Năm 1963 
Câu 4: (0.5 điểm) Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á là một khối kinh tế 
lớn trên thê giới. Hiện nay (năm 2006) có mây nước gia nhập? 

A. Có 8 nước gia nhập B. Có 9 nước gia nhập 

€. Có 10 nước gia nhập D. Có 11 nước gia nhập 
Câu 5: (0,5 điểm) Các nước nào sau đây kiểm soát thị tường thương mại 
toàn cầu? 

A. Các nước đang phát triển B. Các nước xã hội chủ nghĩa 

C. Các nước tư bản phát triển D. Các nước công nghiệp mới 


147 


Câu 6: (0.5 điểm) Kẻ từ tháng 5 năm 2004 liên minh châu Âu (EU! có số 
thành viên là bao nhiêu nước gia nhập? 


As Có 15 thành viên B. Có 20 thành viên 
€. Cá 25 thành viên D. Có 28 thành viên 
II. Câu ñõi tự luận: 


Câu 1: (4 điểm) Hãy nêu các chúc năng cơ bản của WTO? 
Câu 2: (2 điểm) Hoạt động xuất khẩu có vai trò gì? 

Đáp án và biểu điểm đề 84: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


[GIEEMI ì [ 7 | 3 | + [| 5 | %L 
|_ Đáp án B La | B '#t St li sẽ 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) 
- Quản lí và thực hiện các hiệp định đa phương 


- Giải quyết tranh chấp thương mại 

- Diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại đa phương 

~- Giám sát chính sách thương mại các quốc gia 

- Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác liên quan đến hoạch địnÌ chính 
sách kinh tế toàn cầu. 
Câu 2: (3 điểm) 

- Tạo đầu ra cho sản phẩm 

- Tăng hiệu quả kính tế của nhiều ngành sản xuất 

- Đẩy mạnh xuất khâu nhằm tạo vốn để phát triển công nghiệp hoá và 
hiện đại hoá đất nước 

- Tạo nhiều việc làm. tăng thu nhập cho người lao động 

- Tạo điều kiện đây mạnh nhập khâu 


148 


CHƯƠNG X 
MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG 


LDEns 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Sự hạn chế của các tải nguyên thiên nhiên được thể hiện 
:õ nhật là loại tài nguyên nào? 


A. Tài nguyên đất BH. Tài nguyên khoáng sản 
€. Tài nguyên lâm sản D. Tài nguyên thuỷ sản 


"âu 2: (0.5 điểm) Con người sống và phát triển trên trái đất được sự tác 
lộng của môi trường nào sau đây? 

A. Môi trường tự nhiên B. Môi trường xã hội 

€. Môi trường nhân tạo D. Các ý trên đều đúng 
Câu 3: (0.5 điểm) Bao gồm các đổi tượng lao động do con người sản xuất ra 
;à chịu sự chỉ phối của con người. Đó là môi trường nào? 

A. Môi trường xã hội B. Môi trường nhân tạo 

€. Môi trường tự nhiên D. Ý A và B đúng 
câu 4: (0,5 điểm) Chức năng nào sau dây là của môi trường địa lí? 

A.Là không gian Xông của con người 

B. Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên 

C. Là nơi chứa đựng các chất phê thái do con người tạo ra 

D. Các ý trên đúng 
câu 5: (0,5 điểm) Sự phát triển của môi trường xã hội bao giờ cũng diễn ra 
:hậm hơn sự phát triển của môi trường tự nhiên? 

A. Đúng B. Sai 
“âu 6: (0,5 điểm) Ý nào không dúng khi sự phát triển của xã hội loài người 
¡ẽ dẫn đến môi trường như thẻ nào? 

A. Là cân bằng môi trường sinh thái 

B. Nâng cao chất lượng môi trường 

C. Làm suy thoái chất lượng môi trường 

D. Ý B và C đúng 


1. Câu hỏi tự luận: 

“âu 1: (4 điểm) Môi trường tự nhiên và mỗi truùs nhân tạo khác nhau như 
hề nào? ø 

Sâu 2: (3 điểm) Hãy nêu ba chức nãng cơ bản của môi trường địa lí? 


i49 


Đáp án và biểu điểm đề 85: 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 
Câu hỏi LJ 2 3 "đm NEL SH là - 
_Đápán | B | D B Tem nwn: 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu 1: (4 điểm) 
- Môi trường của con người chính là không gian bao quanh trái đất, 
„ có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của con người 
- Môi trường tự nhiện và môi trường nhân tạo có sự khác nhau là: 
+ Môi trường tự nhiên: 
- Xuất hiện sớm trên bề mặt trái đất 
' Không phụ thuộc vào con người 
: Phát triên theo qui luật của tự nhiên 
+Môi trường nhân tạo: 
: bà kết quả lao động của con người tạo ra 
: Tổn tại hoàn toàn tuỳ thuộc vào con người 
- Nếu không có sự chăm sóc của con người thì môi trường nhân tạo 
sẽ bị huỷ hoại. 
Câu 2: (3 điểm) Ba chức năng chính của môi trường địa lí: 
- Là không gian sống của con người 
- Là nguôn cung cấp tài nguyên thiên nhiên 
- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. 


ĐÈ 86 
I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Yếu tố nào sau đây là sai lầm của quan điểm duy vật địa lí? 


A. Môi trường tự nhiên có vai trò Xuyh định nhất đến sự phát triển 
của xã hội 

B. Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng đối với xã hội loài người 

€. Phương thức sản xuất quyết định sự phát triển của xã hội loài người 

D. Sự phát triển của công nghệ 
Câu 2: (0,5 điểm) Nhân tố nào sau đây quyết định nhất sự phát triển của xã 
hội loài người? 

A. Các loại khoáng sản phong phú, 

B. Sự thuận lợi của khí “hậu, thời tiết 

C. Phương thức sản xuất 

D. Các ý trên đúng 


âu 3: (0.5 điểm) Để giải quyết những vấn đề môi trường các nước phải có 
3 lực lớn nào sau đây? 

A. Vẻ chính trị 

l. Về kinh tế và khoa học kĩ thuật 

C. Về hậu quả con người tác động đến môi trường 

ID. Các ý trên đúng 
âu 4: (0.5 điểm) Sự quan hệ xã hội trong sản xuất. trong giao tiếp, trong 
tân phối. đó là đặc điểm của môi trường nào? 

A. Của môi trường tự nhiên B. Của môi trường xã hội 

€. Của môi trường nhân tạo D. Tắt cả các môi trường -trên 
âu 5: (0.5 điểm) Các nước và khu vực nào phát ra khí thải gây ô nhiễm 
ông khí lớn nhất thế giới hiện nay là? 

A. Hoa Kì. Anh. CHLB Đức B. Án Độ, Trung Quốc, LB Nga 

€. EU, Hoa Kì, Nhật Bản D. Hoa Kì, Canada, Mêhicô 
âu 6: (0.5 điểm) Đại hội đồng liên hiệp quốc quyết định chọn "ngày môi 
ường thể giới" là? 

A, Ngày Š tháng 6 hàng năm B. Ngày 6 tháng Š hàng năm 

€. Ngày 6 tháng 7 hàng năm D. Ngày 7 tháng 6 hàng năm 


. Câu hỏi tự luận: 
âu I: (4 điểm) Hãy giải thích quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định nhất 
r phát triền của xã hội loài người là sai lâm? 
âu 2: (3 điểm) Tại sao chúng ta phải bảo vệ môi trường? 


Đáp án và biểu điểm đề 86: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


Si 1: LEEEEEEH 


. Câu hỏi tự luận: 
âu 1: (4 điêm) 
- Môi trường tự nhiên có Vai trò quan trọng (thuận. lợi hoặc khó khăn) 
sưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội 
- Bởi vì: 
+ Sự phát triển của môi trường tự nhiên luôn diễn ra chậm 
+ Trong khi sự phát triển của xã hội loài người luôn diễn ra nhanh 
- Vai trò quyết định sự phát triển của xã hội loài người chính là: 
+ Phương thức sản xuất 
+ Quan hệ sản xuất 


151 


Câu 2: (3 điểm) : 
_- Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là không khí v: 

nguôn nước ` : : 

- Trong khai thác, sản xuât (nhât là sản xuât công nghiệp) con ngườ 
đã loại bỏ các chất phế thải khác nhau, làm cho môi trường bị ô nhiễm. 

- Vì vậy muốn tổn tại và phát triển chúng ta cần phải bảo vệ sự tronj 
sạch của môi trường. 
L. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu I: (0.5 điểm) Nước nào phát thải lớn nhất các loại khí gây hiệu ứng nhà kín! 


A. Hoa Kì B. Nhật Bản 

C. CHLB Đức D. Canada 
Câu 2: (0,5 điểm) Tài nguyên đt, khoáng sản, nước, khí hậu, sinh vật tron 
phân loại thì theo cách nào? 

A. Theo công dụng kinh tế B. Theo thuộc tính tự nhiên 


C. Theo khả năng có thê bị hao kiệt D. Các ý trên sai 
Câu 3: (0.5 điểm) Các loại khoáng sản đang được khai thác để sử dụng 
trong công nghiệp là loạ tài nguyên? 

A. Tài nguyên không phục hồi lại được 

B. Tài nguyên phục hôi lại được 

C. Tài nguyên có thê phục hỏi lại được 

D. Tài nguyên vô tận 
Câu 4: (0.5 điểm) Phân loại tài nguyên theo công dụng kinh tế thì gồm c‹ 
tài nguyên nào? 

A. Tài nguyên nông nghiệp B. Tài nguyên công nghiệ» 

€. Tài nguyên du lịch D. Các ý trên đúng 
Câu 5: (0.5 điểm) Năng lượng mặt trời, không khí. nước....là loại tài nguyên 
không bị hao kiệt? 

A. Đúng B. Sai 
Câu 6: (0,5 điểm) Ở các nước nhiệt đới còn phô biến tình trạng phárừng đi 
lấy đất canh tác. Điều đó là thẻ hiện? 

A. Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thập 

B. Thiếu đất sản xuất 

C. Nền nông nghiệp thâm canh 

D. Các ý trên đúng 
II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 điểm) Th nào là sự phát triển bền vững? 
Câu 2: (3 điểm) Ngư: 'ên nhân nào làm thủng tầng Ôdôn? 


152 


Đáp án và biểu điểm đề 87: 

. Câu hói trắc nghiệm: 
Câu hỏi | — 1 » | 3 4 § | ð 
Đápán | A | B | A D A_ | A 
[. Câu hỏi tự luận: 
'âu 1: (4 điểm) 

- Các ván đề về môi trường đều bắt nguồn từ sự phát triển 

- Con người và các loại sinh vật khác, trong quá trình tồn tại luôn có 
ự phát triển 

- Để giải quyết sự mâu thuần giữa môi trường và phát triển là phải 
hấp nhận sự phát triển, nhưng phải làm sao cho sự phát triển không tác 
ông tiêu cực đến môi trường đó chính là sự phát triển bền vững. 
'âu 2: (3 điểm) 

- Trong tầng bình lưu, ở độ cao khoảng 25 km có một lớp không khí 
iàu khí Ôdôn (On) gọi là tầng ôdôn có vai trò bảo vệ sự sông trên trái đất 


~ Trong sản xuât công nghiệp, giao thông. thải vào bầu khí quyền các 
hất khí nhất là CEC là loại khí gây thủng tầng Ôdôn. 


ĐÈ 88 h 
, Câu hỏi trắc nghiệm: 


âu 1: (0,5 điêm) Mục tiêu nào sau đây của sự phát triển bền vững mà loài 
gười đang hướng đên? 

A. Đảm bảo vật chất ngày càng cao  B. Sự phát triển vẻ tỉnh thần 

C. Sống trong môi trường lành mạnh _D. Các ý trên đúng 
'âu 2: (0,5 điểm) Nguồn gốc nào sau đây gây ra ô nhiễm môi trường? 

A. Do con người gây ra B. Do tự nhiên 

C. Ý A và B đúng D. Ÿ A và B sai 
'âu 3: (0.5 điểm) Gây nên ô nhiễm môi trường xuất phát từ nguồn gốc tự 
hiên là do hiện tượng nào chủ yếu? 

A. Do động đất, bảo lụt --B, Do núi lửa, sóng thần 

€C.Do cháy rừng D. Các ý trên đúng 
:âu 4: (0.5 điểm) Hiện tượng hiệu ứng nhà kính sẽ gây ra hậu quả gì trên 
è mặt trái đất? 

A. Nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất tăng 

B. Biên tiễn 

C. Khí hậu. thời tiết trên trái đất biến đổi theo chiều hướng xấu 

D. Các ý trên đúng 


153 


Câu 5: (0.5 điểm) Nguyên nhân nào quyết định nhất mà loài người gây nên 
ô nhiễm môi trường: 

A. Các chất thải sinh hoạt của con người 

B. Do sản xuất công nghiệp 

C. Do sản xuất nông nghiệp 

D. Do sử dụng các nguồn năng lượng 
Câu 6: (0.5 điểm) Ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô hạn, đã thúc đẩy qu¿ 
trình hoang mạc hoá là do? 

A. Do phát quang rừng làm đồng cỏ 

B. Do chăn thả gia súc quá mức 

C. Nên sản xuất nông nghiệp phiến diện 

D. Các ý trên đúng 


II. Câu hồi tự luận: 

Câu 1: (4 điểm) Tại sao việc giải quyết vân đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực 
chung của các quốc gia và toàn thẻ loài người? 

Câu 2: (3 điểm) Giáo dục có vai trò như thế nào trong việc giải quyết vất 
để môi trường và phát triển bền vững. 


Đáp án và biểu điểm đề 88: 
I. Câu bỏi trắc nghiệm: 


Ki | ' 2 | 3 J 4 | 5 T+š - 
Đáp án D lới D D- j D D 
II. Câu hỏi tự luận: _ 
Câu I: (4 điểm) 

- Giải quyết vấn đề môi trường và những hậu quả của con người tác 
động đến môi trường không hợp lí 

- Qui luật về sự tuần hoàn của vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa 
lí liên quan toàn cầu 

- Môi trường không thể chia cất được nên có thể gây ra phản ứng dây 
chuyên, vì vậy giải quyêt những vấn đề môi trường phải có sự phối hợp, nể 
lực chung của các quốc gia về chính trị, kinh tê và khoa học- kỉ thuật. 
Câu 2: (3 điểm) Giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết vấn 
đề môi trường và phát triển bên vững là vì. 

- Giáo dục tác động đến từng thành viên trong xã hội về sự cần thiết 
của môi trường ẳ 

- Giáo dục làm cho cen người thay đổi những kiến thức , ý thức tốt 
hơn về môi trường 

- Giáo dục giúp cho con người thay đôi các hành vi trong - ‹ọi hoạt 
động sinh hoạt, sản xuất nhằm giải quyết những vấn đề về môi tr ởng và sụ 
phát triển bền vững. 


154 


ĐÈ 89 
Câu hỏi trắc nghiệm:. 


iu 1: (0.5 điểm) Môi trường trái đất đang bị suy thoái nặng nẻ là do sự ô 
iểm nào? 


A. Ô nhiễm không khí B. Ô nhiễm nguồn nước ngọt 
C. Ô nhiễm biển và đại dương D. Các ý trên đúng 

¡u 2: (0.5 điểm) Khi tầng ôdôn bị thủng KP: con người bị tác độa.3 hậu quả gì? 
A. Gây ra các bệnh ung thư da B. Đục thuỷ tỉnh thể 


C. Tăng các bệnh về đường hô hấp _D. Các ý trên đúng 
iu 3: (0.5 điểm) Hội nghị thượng đỉnh về môi trường và phát triển bền 
ng ở Riôđê Gianêrô vào năm nào? 
A. Năm 1990 B. Năm 199] 
€. Năm 1992 D. Năm 1993 
iu 4: (0.5 điểm) Với nền công nghiệp không lồ gây'ra nhiều vấn đề ô 
iễm toàn cầu chú yếu là ở các nước? 
A. Các nước phát triển B. Các nước đang phát triển 
€. Các nước công nghiệp mới D. Các ý trên đúng 
\u 5: (0.5 điểm) Em hãy cho biết những tác hại của sự ô nhiễm môi trường? 
A. Sẽ làm tồn hại đến sức khoẻ con người 
B. Tác hại đến sự phát triển bình thường của sinh vật 
C. Huy hoại các nguồn tài nguyên, các công trình do con người tạo nên 
D. Các ý trên đều đúng 
iu 6: (0,5 điểm) Theo số liệu của liên hiệp quốc thì cứ mỗi phút trái đất có 
:m bao nhiêu hecta đất có thể sản xuất trở thành hoang mạc? 


A. Có thêm Š hecta B. Có thêm 10 hecta 
€. Có thêm 1Š hecta D. Có thêm 20 hecta 


Câu hỏi tự luận: 
tu 1; (4 điểm) Các nước đang phát triển gặp những khó khăn gì về mặt 
th tế- xã hội khi giải quyết vấn đề môi trường? 
iu 2: (3 điểm) Hãy nêu các biện pháp cơ =§ để sử dụng hợp lí tài nguyên 
ên nhiên? 

Đáp án và biểu điểm đề 89: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
âu hỏi ị | 3 


'áp án 


II. Câu hỏi tự luận: 
Câu I: (4 diễm) 

- Thế giới các nước đang phát triển chiếm hơn 3⁄4 dân số và hơn Ì. 
điện tích 

- Là nhóm nước giàu tài nguyên (nhất là tài 1guyên khoáng sản) 

- Các nước đang phát triển sản xuất tăng chậm, song tỉ lệ gia tặng ' 
nhiên cao. Để đảm bảo lương thực, thực phẩm thì các nước dang phát tri 
phải khai thác triệt để đất, rừng (để lấy tất trồng cây lương thực), huỷ ho 
các nguồn thuỷ, hải sản. 

- Sự chậm phát triển. sự huỷ hoại môi trường, sự bùng nổ dân số 
vòng lần quân bị trói buộc ở các nước đang phát triển trong vẫn đề gi 
quyết vấn đề môi trường. 

Câu 2: (3 điểm) 

- Tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên (nhất là các t 
nguyên không tái tạo được) 

- Tận dụng tái chế, sử dụng lại các nguyên liệu, vật liệu từ nguồn t 
nguyên thiên nhiên 

- Tìm kiếm các nguyên liệu, vật liệu thay thế các nguồn có sẵn tror 
thiên nhiên để giảm bớt việc khai thác và sử dụng các tài nguyên tự nhiên. 


I. Câu hỏi trắc nghiệm: 


Câu 1: (0,5 điểm) Trong quá trình phát triển công nghiệp thì đối với t 
nguyên khoáng sản cần phải? 

A. Sử dụng thật tiết kiệm B. Phải sử dụng tổng hợp 

C. Cần sản xuất các vật liệu thay thế _D. Các ý trên đúng 
Câu 2: (0.5 điểm) Các loại tài nguyên như đất, động vật, thực vật, là loại t 
nguyên? 


A. Không phục hồi lại được B. Vô tận 
C. Phục hôi lại được D. Ý A vàC sai 
Câu 3: (0,5 điểm) Ý nào sau đây sai khi phân loại tài nguyên nào là vô tận' 
A. Nguồn nước B. Không khí 
€. Năng lượng mặt trời D. Các loại khoáng sản 


Câu 4: (0.5 điểm) Những đặc điểm như Bùng nổ dân số. Khai thác triệt ‹ 
tài nguyên khoáng sản, đất, rừng làm cho môi trường bị huỷ hoại chủ yếu 
nhóm nước nào? 
A. Nhóm nước phát triển B. Nhóm nước đang phát triển 
€. Nhóm nước công nghiệp mới D. Các ý trên đúng 


âu S: (0.5 điểm) Vấn đề môi trường ở các nước phát triển chủ yếu gắn liền 
1ï yêu tô nào? 

A. Vấn đề phát triển đô thị hoá 

B. Sự phát triển của ngành công nghiệp 

C. Hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ôđôn 

ID). Các ý trên đúng 
ìu 6: (0.5 điểm) Hiện nay trung bình cứ mỗi phút trái đất lại mất đi bao 
IÊu hecta rừng? 

A. Mắt 20 ha rừng B. Mất 30 ha rừng 

C. Mất 40 ha rừng D. Mất 50 ha rừng 


. Câu hỏi tự luận: 

ìu 1: (4 điểm) Hãy nêu các giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường 
m bảo chât lượng môi trường sông? 

ìu 2: (3 điểm) Thế nào là hiệu ứng nhà kính? 


Đáp án và biểu điểm đề 90: 
Câu hỏi trắc nghiệm: 


TH. annnnnnnn 


Câu hỏi tự luận: 
ìu 1: (4 điểm) 
Để có thể chủ động phòng chống ô nhiễm môi trường đảm bảo chất lượng 
šï trường sống có hiệu quả. Thì phải áp dụng đồng bộ các giải pháp sau: 
- Giải pháp pháp chế: 
+ Ban hành luật bảo vệ môi trường 
+ Tham gia các qui định quốc tế về môi trường 
- Giải pháp giáo dục, tuyên truyền: nhằm nâng cao nhận thức của toàn 
hội về môi trường... 
- Giải pháp khoa học công nghệ: sử dụng các thiết bị công nghệ tiên 
n để xử lí các vấn đề dẫn đến ô nhiễm môi trường. 
ìu 2: (3 điểm) 
- Do sự phá rừng và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hoá thạch nên nồng độ 
í CO; trong khí quyên tăng nhanh. 
- Nhiệt lượng toả ra từ vỏ trái đất bị tầng khí CO; giữ lại không phát 
¡ được vào vũ trụ. 
- Hiện tượng đó là hiệu ứng nhà kính. 


'âu hỏi 


láp án 


157 


MỤC LỤC 


„18. Đề 11.... 
.20_ Để 12. 
..92 _ Để 14.... 


Chương 3: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT... 
CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ TRÁI Ð. 
Đầ 26.... 
Đề 27. 


Chương 8: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP......................... 2 2252251221518 11 re. 
Để 59 
Đề 60 
Để 61 
Để 62 
Đề 63 
Đề 64 


Đề 68.. 
Đẻ 69.. 
Đề 70.. 
Đề 71.. 
Đề 72.. 
Đề 73.. 


Chương 10: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG....... 156 
\ VEEkb2s)182⁄0x24G2ssa0sfoeasoxElGkiszsk TT {ae .s 


..1B0 Để 89... 
..152_ Để 90... 


159 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điền thoai: (04) 9715013; (04) 7547936. Fax: (04) 9714899 
E-mail: nxb@vnu.edu.vn 


* * * 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


Giám đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập: NGUYÊN BÁ THÀNH 


Biên tập: HỒNG ÁNH 
Chế bản: Nhà sách HỒNG ÂN 


Trình bày bìa: ˆ VÕ THỊ THỪA 


BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN ĐỊA LÍ 10 


Mã số: 2L - 57 ĐH2006 


In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24cm tại Xưởng in Chi nhánh Công tỉ Phát triển Công nghệ ' 
Truyển hình - TP. Hồ Chí Minh. 


Số xuất bản: 897 - 2006/CXB/12 - 184/ĐHQGHN, ngày 5/12/2006 


Quyết định xuất bản số: 418 LK/XB. 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2006. 


